ĐẶNG PHƯƠNG TRANG (Chủ biên) 
PHAN VĂN ĐỨC - HỒNG TUÂN khanh 


KIẾN THỬC Cơ BẢN 

TOÁN 7 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỔC GIA HÀ NỘI - 2008 



LỜI NÓI ĐẦU 


Để tạo điều kiện cho các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo, 
học tập tốt môn toán lớp 7 chúng tôi biên soạn quyển KIÊN THỨC 
Cơ BAN TOÁN 7 theo nội dung chương trình Toán 7 năm 2003 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Sách gồm bảy chương, trong đó có bốn chương đại số và ba chương 
hình học. Mỗi chương được biên soạn theo cấu trúc như sau: 

A. Kiến thức cơ bản cần nhớ: tóm tắt kiến thức cơ bản của 
chương trình Toán 7 mà học sinh cần nắm vững. 

B. Các bài toán: bao gồm những bài toán minh họa cho kiến thức 
cơ bản đã học, giúp cho học sinh nắm vững lý thuyết cồn bản 
đã học để các em vận dụng vào thực hành giải toán. 

c. Luyện tập: bao gồm một số bài tập có hướng dẫn, gợi ý hoặc 
đáp số để các em luyện tập thêm nhằm rèn luyện và nâng cao 
kĩ năng giải toán lớp 7. 

Với nội dung trên, quyển sách này còn là tài liệu tham khảo bổ ích 
cho quí thầy, cô giáo, các bậc phụ huynh dể hướng dẫn, giúp đỡ các 
em học tốt môn toán. 


NHÓM BIÊN SOẠN 



PIIẨN 1)ẠI Sỏ 

Chương ỉ 

SÒ Hữu TỈ - SỔ THỰC 

§1. TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ 


A. Kiến thức cơ bản cần nhớ 

1. Sô hừu ti: 

Sò hừli ti là số viết được dưới dạng phân số với a, b € z, b * 0. 

b 

Các phản số bằng nhau biểu diễn cùng một số hữu ti. 

Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là Q. 

2. So sánh các số hữu tì: 

- Với hai sô hữu tì bất kỳ X, y, ta luôn có hoặc X = y hoặc X < y 
hoặc X > y. Ta có thể so sánh hai sô hữu tỉ bằng cách viết chúng 
dưới dạng phân số rồi so sánh hai phân số đó. 

- Nếu X < y thì trên trục số, điểm X ở bên trái điếm y. 

- Sô hữu tỉ lớn hơn 0 gọi là số hữu tỉ dương; 

Sỏ' hữu tí nhỏ hơn 0 gọi là số hữu tỉ âm. 

Sò hưu ti 0 không là sô hũư ti dương cũng không là sô hữu ti âm. 

B. Các bài toán 

Bài 1 Điên các kí hiệu N, z, Q vào ô trống cho hợp nghĩa (trong mỗi 
trường hợp xét khả năng có thế xảy ra). 

a ’ 2002 s a !!*□ 

b) -2002 e cu d)-ÍM S n 

Giải 

a) Có ba khả năng: 

2002 e Ịn| ; 2002 € \z\ ; 2002 € [§] ; 


5 



b) Có hai khả năng: 

-2002 6 \z\ ; -2002 6 5 ] ; 

c) Chi có một khả năng: e [01 ; 

2002 L3J 

(1) Chi có một khả năng: - 20? - ? 6 I Q I ; 

Bài 2 Viết nàm đại diện khác nhau của mỗi số hữu tỉ sau: 

-4. 10 8 -2 

x ĩ= ^; u-~-. X. = ; *. = 

Giải 

-4 - 8 8 -12 12 

Xl 1 2 ~ -2 ~ 3 ” - 3 

z 4 = _4 =z 8 = _8 -12 

Xỉ ' 7 -7 14 -14 21 

10 - 10 20 - 20 30 

X3_ 3 -3 6 -6 9 

_8 -8 16 _ - 16 _ 24 

** -15" 15"-30 ~ 30 ~ - 45 

-22-44 6 

* 5 5 ” 5 -10 ~ io " -15 

Bài 3 Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự tăng dần: 


-1. 

4 . -2. 

-7. 




10~ ; 

5 ’ 5’ 

5 ’ 

0; -4; 2; 

5 






Giải 



Ta có: 






-1 _ 

-2 . 

4 

16 -2 _ -8 



10 " 

20 ; 

5 r 

= 20 ’ 5 " 20 : 



-7 _ 

-35 . 

13 

_ 52 . _ - 80 . 



4 " 

20 ’ 

5 

20 ’ 12 ; 


2 10 

Do đó 

-80 ^ 

-35 _ 

-8 < -2 <0< 16 < 40 < 

52 


20 < 

” 20 < 

20 < 20 < < 20 < 20 < 

20 


Vậy 

- 4 < 

-7 

4 

— < — <0<-<2< 

5 10 5 

13 

5 




c. Luyện tập 

Bài 1 Tìm câu đúng trong các câu sau đây: 

a) Số 0 là số hữu ti dương. 

b) Sô nguyên ám không phải là số hừu ti âm. 

c) Sô hữu ti âm nhỏ hơn sô tự nhiên. 

d) Tập hợp Q góm các sò hừu ti dương và các số hữu tí âm. 

Giải 


a) Sai vì số 0 không là sỏ hữu ti âm, không là số hữu tỉ dương. 

b) Sai vì sô nguyên âm chi là số hữu tỉ âm. 

c) Đúng 

d> Sai, vì còn thiếu số 0. 

Vậy trong các câu a, b, c, d ta chọn câu c. 
a - 5 

Bài 2 Cho số hữu ti X = . Với giá trị nào của a thì: 

a) X là số hữu tỉ dương; 

b) X là số hữu tỉ âm; 

c) X không là sô hữu tỉ dương và cũng không là số hữu ti âm. 
Hưởng dẫn: X là số hữu tỉ dương, âm... tùy thuộc vào dấu cua tư số: 

a) a > 5 b) a < 5 c) a = 5 

2 - 3 

Bài 3 Cho các số hữu tỉ X! = ~ , x -2 = x 3 = 6. 


Viết các số Xi, x 2 , x 3 dưới dạng phân số: 

a) đều có tử là -12 

b) có mẫu chung là 24 


- 12 _ - 12 - 12 
a) X) = —~ , x 2 = —, x 3 = — 

- 18 32 - 2 

, , „ 16 - 9 „ 144 

24 4 24 

Bài 4 So sánh các sô hữu tỉ sau bằng cách nhanh nhất: 

,, - 18 , 1 


3 , 15 

a) — và -7— 

4 14 


- 7 
22 


- 3 
8 


và 

173 2003 


4- 
- 9 


7 



Hướng dẫn: 

• 3 15 

a) —■ < 1 < —-- 

4 14 


- 7 
22 


Vậy 


Vậy 


- 7 = 

21 

~ 22 ~ 

- 2 
7 

2 
- 7 


- 1 _ 

3 

> ^_ 3 _ 

8 

- 4 
14 

4 
- 9 


- 3 

9 


4 
- 9 


Bài 5 Với ba chữ sô 1, hãy biêu diễn sô hữu ti âm nhó nhất, sô hừu ti 
âm lớn nhất. 


Hướng dẫn : 

Số hữu tỉ âm nhỏ nhất là -111 
Sô hữu ti âm lớn nhất là 

11 


Bài 6 Cho các số hừu tỉ: 
-20 
97 ’ 

202020 


Xi = 

x 3 = 


979797 ’ 


- 2020 
* 2 ■ 9797 

_ - 20202020 
X4 ■ 97979797 


a) Hãy so sánh các số hữu ti đó. 

b) Viết tập hợp các số hữu tỉ bằng các số hữu ti trên. 
Hướng dẫn giải: 


a) Ta có: 

-20 = - 20.101 = -2020 
Xl 97 97.101 9797 - x ' 2 

_ - 20 .(- 10101 ) _ 202020 

Xl " 97.(-10101) " -979797 ~ * 3 

= - 20.1010101 = -20202020 

Xl 97.1010101 97979797 ~ Xl 

Vậy Xi = x 2 = x 3 = x 4 

b) Gọi M là tập hợp các số hữu ti băng các số hừu tí trên. Ta có: 

M = I \ m e z, m * 0} 

97.m 



§2. CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ 


A. Kiến thức cơ bản cần nhớ 


1. Cộng, trừ hai sô hừu ti: 

Đê cộng trừ hai số hữu ti X, y ta viết chúng dưới dạng hai phân sô 
có cùng mầu dương rồi áp dụng qui tắc cộng, trừ phân số. 
â b 

với X = — ; y = — (a, b, m € z, m > 0) 
m m 


X + y = 


X - y = 



m 


b a + b 
m m 

_b = a - b 
m m 


2. Quy tắc chuyên vế: 

Khi chuyến một số hạng từ vế này sang vế kia của một đắng thức, 
ta phái đôi dấu số hạng đó. 

Với mọi X, y,ze Q:x+y = z=>x = z- y 


3. Chú ý: 

- Phép cộng số hữu tỉ có các tính chất của phép cộng phân số: giao 
hoán, kết hợp, cộng với 0. Mỗi số hữu tỉ đều có một số đối. 

- Trong Q cũng có những tông đậi số có thê đối chỗ các số hạng, 
đặt dấu ngoặc đề nhóm các số hạng một cách tùy ý. 


B. Các bài toán 

Bài 4 Thực hiện phép tính: 

4 _ 1. ' l-ll. z! + _i. 6 2 

5 5 10 ’ 9 + - 5 7 

Giải 

4 _ 7 = 4+z 2 = 20 +(-7) = 13 

5 ~ + 5 ~ 5 ~ 5 

2 -7 2 4 7 4+7 u 

5 10 5 + 10 10 10 


-4 

3 -4-3-20-27 

-47 

9 

+ - 5 9 + 5 45 

45 

6 

2= 6 + (-2)= 6 + ( - 14) = - 8 

7 7 7 


7 



9 



Bài 5 Tìm số đối cùa tV ; 

11 


2 17 

- 15 : 32 ’ 

Giải 


-11 

-23 


Sô đối cua 

4 

11 

11 

Số đối cùa 

2 

- 15 

là: — 
15 

Sỏ đối cùa 

17 

32 

là: ^ 
32 

Sô đối cùa 

- 11 

-23 

.. -11 
23 


. 7 1 

a) X - — = — 
5 10 


_Ị_ 

10 


b) I + x = 
2 


b) ^ + X = -2 
2 

Giải 
1 7 

> X = —+ _ 

10 5 

15 

> X = — 

10 

> ,.- 2-1 

-4 + (-3) 


X = — 2 H 
7 


-3 

2 


2_1 

c 3 “ x = 4 


2 1 
x 3 4 


2 . 

3 

5 


Bài 7 Tính nhanh: 
ỉ _ 2 . 3 _ 4 
2 3 + 4 5 


1 _ 2 3 

2 3 ■* 

= ÍI-I 
12 2 


6 7 

7 + 8 + 
Giải 

6.7.6 


3 4.5 6.7.6 5 . -Ị 

— — — +7-+—• — 

4 5 6 7 8 7 6 ỉ 


3 2 

5 4 + 3 

6 6j 8 


10 


co I <N 



c. Luyện tập 

Bài 7 Cho a. b - z và b * 0. Chứng minh rằng — và ^4* là hai sò 

b b 

đòi nhau. 

Hương dẫn: 

Đê chứng minh — và là hai sô đối nhau, ta chứng minh 

b b 


tông của chúng bằng 0. Thật vậy 
a 

. + 
b 


a + (-a) 0 

b " b 


3 4 12 4 6 

b) 2 - lị - [2 - (ị + 2) - ị] + 21 

2 2 2 


2 A .1.7 

-T + (-4 ) + 

3 4 12 

2 . -1 . 7 

— + —— + — + 

3 4 12 

<1 + L + zA 

3 + 12 ^ 

8 + 7 + (- 10 ) = _ 5 _ 
~ 12 
1 


Giải 


4 - 


, , -1 . 1 , 
c )+ ( —+ 4 > 

6 4 4 


12 

4 - 


[ 2 - 


(ị +2)- i] + 2l 


i + |2_ ( A +2) _i|. 2 


2 - 1+2 - (4 + 2 )- 4 - 2 
2 2 2 


2 - I + 2 - - ■ 
2 2 


2 -Ế - 2 


11 





Bài 9 Thực hiện phép tính sau một cách hợp lý: 

1 


3 4 5 57 36 15 9 


Hướng dẫn: 

-13 1 3 2 1 1 .11 

(•— + —- + ——) — + —- + —— ) + —— — 1 — 1 + — — = —— 

3 5 15 4 9 36 57 57 57 

Bài 10 Thực hiện phép tính một cách hợp lý: 

1 


2 5 9 


7 . 4 ,2. 

_ -( + 7-) + 7r-(--Ể) 

127 18 35 7 


„ 1 - Ịv , / 7 VI /3 ^ 4 2 1 

L(- —) + (-- 7 ) + (---r)J + (-r + -rr + -5) + —r— 

2 9 18 5 35 7 127 


-9-2-7 21 + 4 + 10 


1 = | [ 1 = 1 
127 + + 127 127 


18 35 

Bài 11 Cho a, b là hai số nguyên, b > 0. Hãy so sánh hai sô hữu ti 

và 7 ~ + -- . Áp dụng kết quả trên hãy so sánh — và ị ; 
b+l HBM 7 8 

32 
20 



2 

và »; 

8 

-17 - 16 31 , 

—— và ——; — và 

25 26 19 


7 

Hướng dẫn: 




a(b + 1) 

= ab + a 

và b(a + 1) = ab + b 

Vậy 

a 

b < 

a + 1 

b + 1 

nếu a < b 


a 

a + 1 

nếu a > b 


b > 

b + 1 

Áp dụng: 




Vì 

2 < 7 

do đó 

2 2 + 1 ,23 

7 7 + 1 y ' 1 8 

Vì 

-17 <25 do đó 

-17-16. 

25 < 26’ 

. Vì 

31 > 19 

do đó 

31 31 + 1 , 31 

— > — hay —- > 

1 Q lũ 1 1 J 1 o 


12 



§3. NHÂN, CHIA số HỬU TỈ 


A. Kiến thức cơ bản cần nhớ 

1. Nhân hai số hữu ti: 


„ . a c a.c 

Ta có X . y = ~ ~ = —■ 

b d b.'l 

2. Chia hai sô hữu ti: 


™ , . a c a d a.d 

Ta có x:y = z '■ A = u „ = 

b d b c b.c 

3. Chú ý: 

a) Phép nhân số hữu tỉ có tính chất của phép nhân phân số: 
giao hoán, kết hợp, nhân với 1, tính chất phân phối của phép 
nhân đối với phép cộng. Mọi số hữu tỉ khác 0 đều có số 
nghịch đáo. 

b) Thương của phép chia số hừu tỉ X cho số hữu tỉ y (y * 0) gọi là 
tỉ số của X và y, kí hiệu là — hay X : y 

y 

B. Các bài toán ** 

Bài 8 Thực hiện phép tính: 

1 f 9 'l 12 , „ 8 , 


Giải 

Trước hết ta đôi: —2-—= ~~ 

11 11 


Ta có: 

I ( z!) 12 . 



-9 

12 

( n ) 

3 8 Sĩ : 

( 11 ) 

3 ■ 

8 

11 


Bài 9 Tính: 







a) 

(1-1) 4 


b) 

1 


-) = (■ 

c) 



d) 


[f- 

ÌW 


13 



u 3 ) u 


Giải 


t) 


-7 1 
15 ' 4 


-7 

60 


|>H 


d) ỉ - 


3 3 

í 2 í ì 


: 4 = 7 :4 = 7.7. = 49 

7 7 


. 3-4 

i 7 4 J 5 


28 


_1_ _5_ 
28'16 : 


11 1. = 11 165 

: 12 : 5 ~ 2 - 2 


5 

448 


Bài 10 Tìm X, biết: 


a) 2(x - 5) - 3(x + 6) = 10 

b) 7 - 4 (2x- 5)- I (3x +1) = 5 

2 3 

Giải 

a) 2(x - 5) - 3(x + 6) = 10 
,2x- 10- 3x- 18= 10 

-X - 28 = 10 
-X = 10 + 28 
X = -38 

b) 7 - 4 (2x - 5) - 4 (3x +1) = 5 

2 3 


7_ x+ r._2x-^ =5 
2 3 

(-X - 2x) + (7 + I - I) = 5 

-3x + f=5 

6 

-3x = 5-f 
6 


:(- 3 ) 


14 



c. Luyện tập 

Bài 12 Dùng tính chất phân phối phép nhân đối với phép cộng rồi 
thực hiện phép tính: 
ai -78.31 - 78 . 24 - 78 . 17 + 22 . 72 
b) 2,7 . 10.5 - 7,3 . 10.5 - 7,3 . 15 + 2,7 . 15 
Hiỉởng dẫn: 

a) -78. 31 - 78.24 - 78 . 17 + 22.72 
= -78(31 + 24 + 17) + 22 . 72 
= -78 . 72 + 22 . 72 
= 72(-78 +22) = 72 . (-56) = -4032 


b) 2,7 . 10,5 - 7,3 . 10,5 - 7,3 . 15 + 2,7 . 15 
= 10,5(2,7 - 7,3) + 15(2,7 - 7,3) 

= (2,7 - 7,3X10,5 + 15) 


= -4,6.25,5 = -117,3 
Bài 13 Tính nhanh: 


b,M w ,:2 + 


A 

24 


Hiíớng dẫn: 
a) 3 . 


1 I - ị =3(1 + |)- ị 
7 7 7 7 

.8 + |-í-8 + | . «1 

7 7 7 7 


(4- |):2+ .4:2- ệ- 

2 24 12 


24 24 


: 2 + 


5 _ 

24 


Bài 14 Tìm tổng: 


a) A = 


b) B = 


111 1 

1.2 + 2.3 + 3.4 2002.2003 

(1 - ịxi - ịxi - ị)...(l - —^-); n € N 

234 n+1 


15 



Hướng dẫn: 

111111 
1 2 + 2 3 + 3 4 

1 2002 


a) A = 


= 1 - 


2003 2003 


. _ 12 3 

b) B = r-r 

2 3 4 


*■ 1 n + 1 


1_Ị_ 

h 2002 2003 


Tống -~r + rr -+ 
1.3 3.5 


(2n - l)(2n + 1) 


- băng: 


a) 


127 


255 
Hướng dẫn: 
Chọn câu c. 

Ta có: 


1 


2n - 1 2n + 1 ~ (2n - l)(2n + 1) 
Phân tích tông thành: 

lf 2 | 2 2 

2 Ll.3 + 3.5 + '■ + (2n - l)(2n + 1) + ' 

. ỉ(i.-Ị + ỉ-Ị + ... + -L--U 

211 3 3 5 255 257 ; 

128 
257 


- ì ỉỉ ~ầ ) 


§4. GIÁ TRỊ TUYỆT Đốl CỦA MỘT số HỮU TỈ 
CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA số THẬP PHÂN 


A. Kiến thức cơ bản cần nhớ 

1. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tí: 

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ X, kí hiệu |x|, là khoáng cách từ 
điếm X tới điếm o trên trục số. 


j X nếu X > 0 
Ị - X nếu X < 0 


16 



2. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân: 

Đé cộng, trừ, nhân, chia số thập phân, ta viết chúng dưới dạng 
phán sò thập phân rồi làm theo quy tắc các phép tính đà biết về 
phân số. 

B. Các bài toán 

Bài 11 Khi nào ta có: |x - 3| = 3 - X 

Giải 

3 - X = -(x - 3) nên Ịx - 3j = —<X — 3), theo định nghĩa giá trị 
tuyệt đối của số hữu tỉ ta phái có X - 3 < 0 hay X < 3 
Bài 12 Tính giá trị của biếu thức: 

A = ịx + |Ị -|x + 2| + |2 - x| khi X = -ị 



ĩoịrr 

II 

X_ 

b, HH = f 


Giải 

a) Có hai trường hợp: 


4 3 

5 " 4 

3 ' 4 _ 31 
^ x " 4 + 5 " 20 

Thử lai: 1—--UỊ 

|20 51 1 

31-161 |15| 3 

20 1 |20| " 4 

4 

5 " 

3 ^ 3 4 _ J_ 

4 ^ x 4 + 5 ~ 20 


17 




Thử lại: U- - ị = 
120 51 

31 


1-16 

20 


Vậy 

b> 


20 


_ li - J _ 2 

6 - -1 - X = 3 

|2 ! 5 


:-x = 6—^ => 


ịỊ-J.: 


1 _ 28 1 28 5+ (-56) -51 

* 2 x ~ 5 x_ 2 5 10 _ 10 

1 28 1 28 4 1 28 61 

2 5 2 5 2 5 10 

Cả hai giá trị cùa X thử lại dều thích hợp. 


Vậy 


-51 


61 


c. Luyện tập: 
Bài 16 

3| 


a) Ịx + !| + |x-3|, 


b,-x + 3 + P-x, 


biết X > 3 
biết X > 2 


Hướng dẫn: 


a) X > 3 nên X + — > 0, X - 3 ằ 0 


f i + l x - 3 l ' XH 


+ x- 3 = 2x- — 
3 3 


2 4 

b) x > 2 nên X + ^ > 0, - X < 0 

5 3 


18 



Bài 17 Tìm X, y biết = |3x - 9| + ị2 - y| =0 

Hương dẫn: 

Ị3x 91 > 0 , j2 — yj >0 nên tống bằng 0 khi và chi khi chúng 
bÀng 0. 

Vậy X = 3. y = 5 

Bài 18 Tìm X biết (Ịx + l| + 6)(x - 2) = 0 với X < -1. 

Hướng dần: 

ịx + l| + 6 > 0 với mọi X, X < -1 nên X - 2 < -3 * 0. 

Vậy không có giá trị của X để tích trên bằng 0. 

Bài 19 Tìm giá trị nhó nhất của: 

a) A = ịx-ậ| b) B = 1,5 + |2 - x| 

I 4| • 

Hưởng dẫn: 

a) Ta có |x| > 0 

I 3| 

nên A = X - 4 > 0 => A đạt giá trị nhỏ nhất bằng 0 khi 

I 4| 

3 _ n . ' _ 3 

x - = 0 hay X = — 

4 4 

b) B = 1,5 + |2 - x| >1,5 

Vậy B nhỏ nhất bằng 1,5 khi X = 2 
Bài 20 Tìm giá trị lớn nhất của: 

a) c = - |x + 2| b) D = 1 - |2x - 3| 

Hướng dẫn: 

a) c = - |x + 2| <0 

c đạt giá trị lớn nhất là 0 khi X = -2 

b) D = 1 - |2x - 3| < 1 

3 

D đạt giá trị lớn nhất là 1 khi x - 2 


19 




§5. LŨY THỪA CỦA MỘT số HỮU TỈ 


A. Kiến thức cơ bản cần nhớ 

1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên: 

Cho n là số tự nhiên khác 0. Lũy thừa bậc n cùa số hữu ti X, là 
tích cùa n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số băng X. 
ot" = X y . x . X ... X (x e Q, n e N*) 

n thừa sô X 

x" (gọi là một lũy thừa, X là cơ số, n là số mũ) 

X 1 = X 

Quy ước: x° = 1 (x e Q, X * 0); 

2. Tích của hai lũy thừa cùng cơ số: 

x‘". x“ = xT 

3. Thương của hai lũy thừa cùng cơ số: 

x m : x" = x m-n (x * 0, m > n) 

4. Lũy thừa của lũy thừa 

(x'T = x m n 

B. Các bài toán 

Dùng 10 chữ số khác nhau đê biếu diễn số 1 mà không dùng các 
phép tính cộng, trừ, nhân, chia. 

Giải 

Ta có 10 chữ số khác nhau là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Sử dụng qui tắc: a° = 1 

Có nhiều cách biếu diễn số 1 như sau: 

1234Ò6789 0 ; 234567891°; 345678912°; ... 

Bài 14 Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau: 

Tích 2 6 .2 2 bằng: 

a) 2 3 b) 2 4 c) 2 8 d) 2 12 e) 4 12 

Giải 

Ta có: 2 6 .2 2 = 2 6+2 = 2 8 
Vậy chọn câu b. 


20 



Bài 15 Chọn câu đúng trong các câu sau: 
a" : a 2 băng 

a) a ll+2 b) a n:2 c) a 2, ‘ 

d) a" 2 e) a 2-n 


Giải 

Ta có: a" : a 2 = a n " 2 . Vậy chọn câu d. 
Bài 16 Tìm X, biết rằng: 

aMx - 4 ) 2 = 0 
4 


c) (‘2x + l) 3 = -8 


a) (x - ậ) 2 = 0 

4 

b) (X - 3) 2 = 1 


c) (2x + l) 3 = -8 
=> 2x + 1 = -2 


b) (x - 
d) (x - 

Giải 

_ 3 
4 

X - 3 = 1 
X - 3 = -1 
(2x + l) 3 = (-2) 3 
2x = -3 


ỉ' 


= 0 


•t: 


d) (x - 


!=><*-ỉ>’ = (±i 

4 4 2 


Ị 1 _ 1 
| x 4 " 2 
1 1 
I 4 2 


11 
x “ 2 + 4 
11 
1 2 4 


3 

4 
4 
2 

zl 

2 


c. Luyện tập 

Bài 21 Viết các biêu thức sau dưới dạng a° (a 6 Q, n e Z). 

a) 9 . 3 3 . — b) 4 . 2 5 : (2 3 . ị -) c) 3 4 .3 5 : — 

81 16 27 

Hướng dẫn: 

a) 9.3 3 . — = 3 2 .3 3 : 3 4 = 3 5 : 3 4 = 3 

* 81 

b) 4 . 2 5 : (2 3 . = 2 2 .2 5 : (2 3 : 2 4 ) = 2 7 : (ị) = 2 7 .2 = 2 8 

16 2 

c) 3 4 .3 5 : = 3 4 .3*. 2 27 = 3 4 .3 5 .3 3 = 3 12 

27 


21 




Bài 22 Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n thì : 

3 n+2 - 2 ,1+2 + 3 n - 2“ chia hết cho 10. 

Hướng dẫn: 

Ta có: 3 n+2 - 2 n+2 + 3" - 2 n = 3 n+2 + 3" - (2 n * 2 + 2”) 

= 3 n (3 2 + 1) - 2 n (2 2 + 1) = 3“ . 10 - 2 n . 5 = 3" . 10 - 2"' 1 . 10 
= (3" - 2" l ) . 10 chia hết cho 10. 

Bài 23 Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho: 

2 . 32 > 2 n > 8 
Hướng dẫn: 

Ta có: 2.32 = 2.2 5 = 2 6 

8 = 2 3 

nên đề bài đã cho trở thành: 

2 6 > 2 “ > 2 3 
=> 6 > n > 2 
=> n € 14, 5, 61 


§6. LŨY THỪA CỦA MỘT số HỮU TỈ (tiếp) 


A. Kiến thức cơ bản cần nhơ 

1. Lũy thừa của một tích: 

(x . y) n = x n . y“ 

2. Lũy thừa của một thương: 

(-)" = — (y ^0) 
y y 

B. Các bài toán: 

Bài 17 Tính: 

a>,ỉ>’.<ỉ,’ 

c) 125 2 : 25 3 


b) 27 3 : 9 3 


d) 


27 z .8 5 

6 6 .32 3 


22 



a) ( ị ) 3 . [(ị ) 2 ] 2 = (i ) 3 . (I ) 4 = (1 ) 7 = -1- 

2 2 2 4 2 128 

b) ^vT =( ^T )3 = 33 = 27 

9 3 9 

c) 125 2 : 25 3 = (5 3 ) 2 : (5 2 ) 2 = 5 6 : 5 6 = 1 

d, 27 ~- 85 _ _(3 3 ) 2 .(2 3 ) 5 _ 3 6 .2 15 11 


6".32 :i (2.3) 6 .(2 s ) 3 2 s .3 6 .2 15 2 6 64 

Bài 18 Tính: 

a) (-2) 3 + 2 2 + (-1) 20 + (-2)° 

b) (3 2 ) 2 - (-5 2 ) 2 + ((-2) 3 ) 2 

c) 2 4 + 8[(-2) 2 : ị 1° - 2‘ 2 .4 + (-2) 2 

2 

Giải 

a) (-2) 3 + 2 2 + (-1) 20 + (-2)° 

= -2 3 + 2 2 + l 20 + 1 = -8 + 4 + 1 + 1 = -2 

b) (3 2 ) 2 - (-5 2 ) 2 + ((-2) 3 ) 2 

= 3 2 2 - 5 2 2 + (-2 3 ) 2 = 3 4 - 5 4 + 2 6 = 81 - 625 + 64 = -480 

c) 2 4 + 8[(-2) 2 : ị )]° - 2" 2 .4 + (-2) 2 = 

= 2 4 + 8 . 1 - 2" 2 .2 2 + 2 2 = 16 + 8 - 2' 2 + 2 + 4 
= 16 + 8 - 2° + 4 = 28 - 1 = 27 
c. Luyện tập 


a) (-0,1) (-0,1) 


c ) (- 0 , 02) 5 : (- 0 , 02) 3 


a) (-0,1) 2 .(-0,1) 3 = (-0,1) = -0,00001 

b) (-I).(-ì) 4 = (-i) 5 = --L 

2 2 2 32 

c) (-0,02) 5 : (-0,02) 3 = (-0.02) 2 = 0,0004 

d) K-2) 2 ] 3 = (-2) 6 = 64 


23 



Bài 25 Các số sau đây số nào lớn hơn? 

a) 5 300 và 3 500 b) 2 '"' và 5 300 c) 2 400 và 4 200 

Giải 

a) Ta có: 5 300 = (5 3 ) 100 = (125) 100 

3 500 _ ,35)100 _ ,243) 100 
Vì 125 < 243 nên (125)’ 01 ’ < (243)"’° 
hay 5 300 < 3 500 

b) 2 700 = (2 7 ) 100 = (128) 100 

5 300 .= (5 3 ) 100 = (125 ) 100 

mà 128 > 125 nên (128) 100 > (125) 100 
Vậy 2 700 > 5 300 

c) 2 400 = (2 4 ) 100 = Í16) 100 

4 200 = ,42)100 = (16) 100 

Vậy 2 400 = 4 200 

Bài 26 Tính: 

a)(ị) 3 .10 3 ■ b)(-|) 4 :2 4 

5 à 

c) 32 2 : 4 3 d)(|) 4 .9 2 e)(|) 3 .4 4 


Hướng dẫn: 

a)(|) 3 . 10 3 = (i . 10) 3 = 2 3 = 8 


bl, -| )<:2< = ( T :2)4 = c -f ầ ,4 = ‘^r )i = 

c) 32 2 : 4 3 = (2 5 ) 2 : (2 2 ) 3 = 2 10 : 2 6 = 2 4 = 16 


81 


d) (ị ý . 9 2 = {‘ị ) 4 . (3 2 ) 2 = (\ ) 4 . 3 4 = (\ . 3) 4 = 2 4 = 16 

3 3 3 3 

e) (ậ) 3 .4 4 = <- 4) 3 .4 = 3 3 .4 = 81 . 4 = 324 

4 4 


24 



ỉài 27 Chứng minh ràng: 

a) 7 tì + 7 5 - 7 4 chia hết cho 11 

hi 10 9 + 10 H + 10 7 chia hết cho 222 
C) 81 7 - 27 9 - 9 13 chia hết cho 45 
d) 24 ’’. 54 24 .2 10 chia hét cho 72“ 

Hướng dồn: 

alTacó: T + 7 5 - 7 4 = 7 4 (7 2 + 7 - 1) 

= 7 4 (49 + 7- 1) = 7 4 .55 = 7 4 .5 . 11 chia hết cho 11 
Vậy 7 6 + 7 5 - 7 4 chia hết cho 11 

b) Ta cồ: 10 9 + 10 8 + 10 7 = 10 7 (10 2 + 10 + 1) 

= (2.5) t (10 2 +10 + 1) 

= 2 7 .5 7 (100 + 10 + 1) 

= 2 6 .5 7 .2 . 111 
= 2 C . 5 7 .222 chia hết cho 222 
Vậy 10 ; ' + 10 8 + 10 7 chia hết cho 222 

c) Ta có 81 7 - 27 9 - 9 13 = (3 4 ) 7 - (3 3 ) 9 - (3 2 ) 13 

_ 3 28 _ 3 27 _ 3 26 

= 3 2G (3 2 - 3 - 1) 

= 3 2 .3 24 .5 = 3 24 .45 chia hết cho 45 
Vậy 81 7 - 27 9 - 9 13 chia hết cho 45 

d) Ta có 72 63 = (8 . 9) 63 = (2 3 .3 2 ) 63 = 2 3 63 . 3 2 63 = 2 189 .3 12G 
24 54 = (3 . 8) 54 = (3 . 2 3 ) 54 = 3 54 .2 3 54 = 3 54 .2 162 

54 24 = (2 . 27 ) 24 = (2 . 3 3 ) 24 = 2 24 .3 3 24 = 2 24 .3 72 
Do đó: 

24 5 “. 54 24 .2 10 = 3 54 .2 162 . 2 24 .3 72 .2 10 = 2 162 ♦ 24 + 10 . 3 54 + 72 
_ 2196 3126 _ 2 7 2 189 3 126 
= 2 7 . 72 63 chia hết cho 72 63 
Vậy 24 s v 54 24 .2 10 chia hết cho 72 63 


25 



§7. TỈ LỆ THỨC 


A. Kiến thức cơ bản cần nhớ 

1. Định nghía: 

Ti lệ thức là dẳng thức cùa hai tỉ sô — - -- 
b d 

Ti lệ thức 4 -ị còn được viết là a : b = c : d. 
b d 

a, b, c, d là các số hạng của ti lệ thức, 
a và d gọi là ngoại ti, b và c gọi la trung tỉ. 

2. Tính chất cơ ban: 

Nêu 4 = 4 thì a . d = b . c 

b d 

3. Điều kiện đê bôn số lập thành tỉ lệ thức 

Nếu ad = bc và a, b, c, d * 0 thì ta có các ti lệ thức: 

£ £ a b d _ £ d b 
b d’c d’b a’c a 

B. Các bài toán 

Bài 19 Thay ti số các số sau bằng tí số giừa các số nguyên: 

Ị: 4; 1,7:0,85; ị : 0,5; 0,02:1,8 

5 3 5 

Giải 


7 . 4 = 7 3 _ 21 
5 3 5 4 20 


1,7 : 

0,85 

1,7 

0,85 ~ 

170 

85 


1 

5 : 

0,5 =ỉ 
5 

5 1 

10 5 

10 _ 
■ 5 " 

10 

25 

0,02 

: 1,3 = 

2 

130 




Bài 20 Các tỉ số sau có lập thành một tí lệ thức không? 

a) 44 và 44; b) 0,25 : 1,75 và 4 

21 42 7 

fc) 0,4 : 4 và ị: d) 0,25 : 1,5 và ị 

3 5 7 2 


26 



Giải 


15 5 ^ 30 5 

a) -rr = —■ và —^ - — 

21 7 42 7 

nén lập thành một tỉ lệ thức ( — = TX ) 

21 42 

b) 0,25: 1,75 = ^ = A và ^ = ị 

175 35 7 35 

nên lập thành một tỉ lệ thức (0,25 : 1,75 = ^) 

n . . 5 4.5 4 3 12 3 30 

c) 0,4 : ^ = = và — = - 5 —; 

3 10 3 10 5 50 5 50 

5 3 

nên không lập thành một tỉ lệ thức (0,4 : — * 

25 15 _ 25 10 _ 250 _ 25 . 

d) 0,25 : 1,5 = = rrr .77 = ~ " = —rr và 

100 10 100 15 1500 150 

3 .3 = 3 2 = _6_ = 24 
7 : 2 " 7'3 " 21 84 

3 

nên không lập thành một ti lệ thức (0,25 : 1,5 * ^ 


Bài 21 Tìm X trong các tỉ lệ thức sau: 
a) 


1 > 


X 

0,15 

b) 

-2,6 

-12 

305 r 

7,2 


X 

42 




41 


11 

6,32 

d) 

10 

X 

10,5 : 

X 

9 

7^3 


X _ 0,15 
3,15 ■ 7,2 
- 2,6 = -12 
X 42 
11 = M2 
10,5 " X 
41 

10 _ x 
9 7,3 

4 


4 

Giải 

0,15.3,15 

7,2 

- 2,6.42 


- 12 

6,32.10,5 

11 


= 6,03 


.7,3 


4,1.7,3 


13,3 


27 



c. Luyện tập 

Bài 28 Có thể lập được ti lệ thức từ các số sau đây không? Nếu có 
hãy viết tỉ lệ thức đó: 3; 9; 27; 81; 243 
Hướng dẫn: 

Từ 4 trong 5 số đã cho, ta có thể lập được ba đẳng thức: 

3.243 = 9.81 (1) 9.243 = 27.81 (2) 

3 . 81 = 9 . 27 (3) 

Từ mỗi đẳng thức trên, ta lại lập được bốn ti lệ thức. 

- Chăng hạn từ (1) ta có: 

3 = _81_ _3_ = _9_.243 = 81.243 = 9 
9 243’81 243’ 9 3 ’ 81 3 


a) - 


b) - 


- (x * 5) 


Bài 29 

Tìm X trong tỉ lệ thức: 

X-Ị _ 6 

7 

= 24 
6 ■ 25 
Hướng dẫn: 

-16 


X + 4 
X + 7 


a) 


X + 5 7 


b)^- = ^ => X 2 = 

6 25 


(x - 1)7 = (x + 5)6 

=> 7x - 7 = 6x + 30 
=> 7x - 6x = 30 + 7 
=> X = 37 

24.6 
25 


c) Ta có: 


25 5 

X - 2 _ X + 4 
X - 1 ~ X + 7 
Suy ra (x - 2)(x + 7) = (x + 4)(x - 1) 

X 2 + 7x - 2x - 14 = x 2 -x + 4x- 
X 2 + 5x - 14 = X 2 + 3x - 4 
2x = 10 
Vậy X = 5 


-12 

5 


28 



Bài 30 Tìm hai sô X và y biết: 


* và X + y = 80 

7 13 


Hường dẫn: 


Đặt 


* = ỵ_ 

7 13 


= k 


Ta có: X = 7k; y = 13k 


Vì X + y = 80 => 7k + 13k = 80 

=> 20k = 80 => k = 4 

Nên X = 7 . 4 = 28 
y = 13.4 = 52 

Bài 31 Từ ti lệ thức = -^ta có thế suy ra: 
b d 



Hãy chọn câu đúng trong các câu trên. 
Hưởng dẫn: 

Chọn câu d 


c 

d 

£ 

a 


Từ tí lệ thức — = 4 => ad = bc 

b d 

Ta có: a . — = ^ => ab = cd, sai 

c b 

b) — = Ẹ- => bd = ac, sai 
a d 

a d _ , J 

c) — = — => ac = bd, sai 

b c 

d) Ệ- = — => ad = bc, đúng 

b a 


29 



§8. TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ số BẰNG NHAU 


A. Kiến thức cơ bản cần nhớ 

1. Tính chất: 


b + d 


Mơ rộng: 7-^4 

b d 


b-d 
- c + e 


(b * ±d) 


f b + d + f b-d + f 
(Gia thiết các ti số đều có nghĩa). 

2. Chú ý: 

Khi có dãy tỉ số 4 = “7 = 4 > ta nói các số a, b, c tỉ lệ với các sô 
2 3 5 

2; 3; 5. 

Ta cũng viết a: b : c = 2 : 3 : 5 
B. Các bài toán 
Bài 22 Tìm X, y biết: 

7 


a y 13 


b) = i 
19 21 


: zl 

16 


và X + y = -60 
và 2x - y = 34 

và X 2 + y 2 = 100 

Giải 


a)- = 7 -vàx + y = -60 
y 13 


_ X _ y _ X + y _ 60 
^ 7 13 ~ 7 + 13 ' 20 

Do đó: - = -3 => X = -21 

7 

= -3 => y = -39 
13 


30 



h t X y ^ 2x_ y_ _ 2x - y 34 2 

19 21 38 " 21 38 - 21 ~ 17 

Do đó: -ị- = 2 => X = 38 

19 

1=2 ^ y = 42 

21 

x^ _ y^_ X 2 + y 2 _ 100_ = 

c 9 16 19 - 6 “ 25 

Do đó: Ị— =4 => X 2 = 36 => X = ± 6 

9 



Bài 23 Cho hai số khác 0 có hiệu tông và tích tỉ lệ với 1:7:24. Vậy 
tích của chúng là: 

a) 6 b) 12 c) 24 d) 48 e) 96 

Giải 

Chọn câu d 

Gọi y và X là hai sô cần tìm, ta có: 

X - y X + y _ xy_ 

1 7 24 

Áp dụng tính chất cua dãy số băng nhau: 

xy = X - y _ X + y _ X - y + X + y _ 2x_ 

24 1 7 1 + 7 8 

„ xy 2.24 „ _ Q 

X 8 

Do đó xy = 48. 

c. Luyện tập 

Bài 32 Tìm các số X, y, z biết: 

a) X = — = \ và 4x - 3y + 2z = 36 

2 3 

, , X - 1 y - 2 z - 3 , o.. . o_ 

b) ——— = — - — = ——— và X - 2y + 3z = 14 

2 3 4 


31 



Hướng dẫn: 
a) Ta có: 

y 2 4 X 3y 2z 4x - 3z + 2z 36 

x_ 23~4~66~ 4-6 + 6 ~ ~4~ 

Suy ra: X = 9 

1=9 => y = 18 


4 = 9 => z = 27 

3 

b) Ta có: 

X 1 y 2 _ z - 3 _ X - 1 _ 2y - 4 _ 
2 _ 3~4 = 2 = 6 

x-l-2y + 4 + 3z-9 14 - 6 _ l 

2-6 + 12 8 

Suy ra: =1 => X - 1 = 2 => X = 3 

2 

yị2. = i ^y-2 = 3 oy = 5 

=1 => z - 3 = 4 => z = 7 

4 

Cóc/t /e/íác: Chăng hạn câu b) 

Đăt — = ^-=— «t 


2 3 4 


3z - 9 
12 


Suy ra X = 2t + 1; y = 3t + 2; z = 3t + 4 
Từ đảng thức X - 2y + 3z = 14, ta có: 

2t + 1 - 2(3t + 2) + 3 (3t + 4) = 14 

=> 5t + 9 = 14 => t = 1 

Ta tìm được: x = 3;y = 5;z = 7 

Bài 33 Chứng minh ràng nếu — = 4 thì 
b d 

5a + 3b _ 5c + 3d 
5a - 3b ~ 5c-3d 


32 



Hướng dẫn: 

a c _. 
VI = — nen 


b (1 
Mạt khác 

Vậy 


Bài 34 Chứng minh từ tỉ lệ thức 


b- • 
d 

a b 5a 3b 5a + 3b _ 5a - 3b 

c d 5c 3d 5c + 3d 5c - 3d 

5a + 3b 5c - 3d 
5a - 3b ~ 5c - 3d 

b 


ỉ - b 


ta suy ra a 2 = bc 


Hướng dẫn: 

Ta có: —— = — a = k => a + b = k(a - b) 
a - b c - a 

c + a = k(c - a) 

=> a(l - k) = -b(l + k) 
c(l - k) = -a(l + k) 
a(l - k) _ - b(l + k) 
c(l - k) ~ - a(l + k) 

* a b_2 1 

c a 


§9. SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN 
SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN 


A. Kiến thức cơ bản cần nh.ớ 

- Neu một phân tối gián với mẩu dương mà mẫu không chứa thừa 
số nguyên tố nào khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng 
sô thập phân hữu hạn. 

- Nêu một phân tối giản với mẫu dương mà mẫu có chứa thừa số 
nguyên tô khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng sô 
thập phân vô hạn tuần hoàn. 

- Đê viết gọn số thập phân vô hạn tuần hoàn, người ta đật chu kỳ 
trong dấu ngoặc. 


33 




Ghi nhớ: Mỗi số hữu tí được biếu diễn bơi một số thập phân hừu 
hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. Ngược lại, mỗi số thập phân hữu hạn 
hoặc vô hạn tuần hoàn biếu diễn một số hữu tí. 

B. Các bài toán 

Bài 24 Giải thích tại sao các phân số sau viết được dưới dạng sô thập 
phân hữu hạn rồi viết dưới dạng đó: 

J5_. 7_ 51. 113 
16’ 25’ 40’ 125 

Giải 

- Ta có: 16 = 2 4 ; 25 = 5 2 ; 40 = 5 . 2 3 ; 125 = 5 3 

Ta thấy rằng mẫu số các phân số chỉ chứa các thừa số nguyên tố 
2 hoặc 5 nên các phân số này viết được dưới dạng số thập phân 
hữu hạn. 

- Viết dưới dạng sô thập phân: 

• ậ- = 0,3125; • ị- = 0,28 

16 25 

• 44 = 1,2750; • 444 = 0,904 

40 125 

Bài 25 Viết các số hữu ti sau dưới dạng thập phân hữu hạn hoặc vô 
hạn tuần hoàn: 

_L. _5_. JB_. 17. 

11’ 12’ 2Ổ ’ 40 ; 

Giải 

= 0,(36); ^ = 0,41(6) 

Q 17 

-ị- = 0,32; = 0,425 

25 40 

Bài 26 Viết các số hữu tỉ sau đây dưới dạng phân số: 

0,00(24); 0,75; 1,28; 0,(12); 1,3(4) 

Giải 

0,00(24)= - 4 - .0,(24) = = — 

’ 100 100 99 825 


34 



US.Ịặ-H; 

100 25 


0 ,( 12 ) = 


12 = J_ 

99 33 


1.3(4) = 1,3 + 0,0(4) = 1,3 + --- . 0.(4) 
10 


13 | 4 121 

10 + 90 " 90 


z. Luyện tập 
Bài 35 Chứng tó rằng: 
a) 0,(32) + 0,(67) = 1 
Hướng dẫn: 

32 


a) 0,(32) = ■ 


b) 0,(33) .3=1 
67 


99 


Do đó: 0,(32) + 0,(67) = - 


0,(67) = 


67 

99 


99 

32 + 67 99 


99 


99 


b) 0,(33) = -ị 


nên 0,(33) .3=^.3 =1 
3 

Bài 36 Tính [12,(1) - 2,3(6)1 : 4,(21) 

Hướng dẫn: 

Trước hết cần đổi các số thập phân tuần hoàn ra phân số: 

Ta có: 12,(1) = 12 ị 
9 

2,3(6) = 2 = 2Ìi 

90 30 

4,(21) = 4 fì = 4^r 
99 33 


Vậy: 


1 QQ 7 

[12,(1) - 2,3(6)] : 4,(21) = (12^ - 2^ ) + 4^~ 
9 90 33 


= (12 
= 2 . 


10 _ 
90 
1307 
4170 


2 33 : 4-L = 9ỂĨ : 4 jL = 877 
1 90 : 4 33 ■ 90 : 4 33 90 '139 


35 



Bài 37 Tìm X với X : 0,(3) = 0,(12) được X bằng: 

a) 0,4 b) 0,(36) c) ị- d) — 

99 33 

Hương dàn: 

Chọn c 

x : 9 99 ^ x 99 3 99 

Bài 38 Số thập phân vô hạn tuần hoàn 0,(12) được viết dưới dạng một 
phân sô tôi gian, thẻ thi tống cua tứ và mẫu sô là: 
a) 111 b) 74 c) 37 d) 33 

Hướng dẫn: 

Chọn câu c 

0,(12)=^ = — => 4 + 33 = 37 


§10. LÀM TRÒN SỐ 

A. Kiến thức cơ bản cần nhớ 

Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhó hơn 5 thì ta giữ 
nguyên bộ phận còn lại. 

Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 
thì ta cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng cua bộ-phận còn lại. 

B. Các bài toán 

Bài 27 Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quá đến chữ số thập 
phân thứ nhất: 

a) 8,04 + 2,2239 

b) 2710,32 - 1518,0394 

c) 52,48 . 16,3 

d) 824,06 : 132,022 

Giải 

a) 8,04 + 2,2239 = 10,279 

Kết quả sau khi làm tròn là: 10,3 


36 



b) 2710,32 - 1518,0394 = 1192,2806 
Kết quá sau khi làm tròn là: 1192,3 
C) 52,48 . 16,3 = 855,424 

Kết quá sau khi làm tròn là: 855,4 
d) 824,06 : 132.022 = 6,2418... 

Kết. qua sau khi làm tròn là: 6,2 

Bài 28 Viết các hồn sô sau dưới dạng sô thập phân gần đúng, chính xác 
đến hai chừ số thập phân, ba chữ số thập phân. 

9 3 3 

a> 2 ị b) 4 ị c) 5 -ị ' 

3 7 11 

Giải 

a) 2 \ = 1= 2,(6) 

3 3 

- Chính xác đến hai chữ số thập phân: 2,67 

- Chính xác đến ba chữ sô thập phân: 2,667 

b) 4 I = ^ = 4,(428571) 

7 7 

Kết quả: 4,43; 4,429 

c) 5 — = — = 5,(27) 

11 11 

Kết quả: 5,27; 5,273 

C. Luyện tập 

Bài 39 Làm tròn các số sau đây: 

a) Tròn chục: 1234,32; 4357,41 

b) Tròn trăm: 273629; 125693,159 

c) Tròn nghìn: 9736972; 73214259 
Hướng dẫn: 

a) 1230; 4360 

b) 273600;125700 

c) 9737000; 73214000 


37 



Bài 40 Thực hiện phép tính rồi làm tròn đến chữ sô thập phân thứ 
hai: 

0,(3) + 3 1 - 0,4(2) 

3 

Giải 

Ta có: 0,(3) + 3 1 - 0,4(2) 


3,2(4) 

3 5 45 45 45 

Làm tròn kết quẩ đến chữ số thập phân thứ hai ta được: 3,24 
Bài 41 Tìm X chính xác đến hai chữ số thập phân: 

0,875x = 2 ị - ị 
8 4 

Giải 

Ta có: 0,875* = 2 f-f == ụ.ị -M 
8 4 8 8 8 

x=^: 0 ,875 = ^.^,15000 

8 8 875 7000 

X = 2,(142857) 

Vậy X « 2,14 


§11. SỐ VÔ TỈ - KHÁI NIỆM VỂ CĂN BẬC HAI 

A. Kiến thức cơ bản cần nhớ 

1. Số vô tỉ: 

Sô vô tỉ là số bỏ viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không 
tuần hoàn. 

Tập hợp các số vô tỉ được kí hiệu là I. 

2. Căn bậc hai: 

Căn bậc hai của một số a không âm là một số X sao cho 
X 2 = a 


38 



Số dương a có đúng hai cản bậc hai: một số dương kí hiệu là 
va vá một số àm kí hiệu là -Vã. Sô 0 chỉ có đúng một căn bậc 
hai là sô 0. cũng viết là %/0 = 0 
Chú ỷ: không được viết Vĩ = ± 2 

B. Các bài toán 

Bài 29 Các sô sau đây là căn bậc hai cua số nào? 

2 ; -5; 25; 0; Võ 
Hường dỗn: 

2 là căn bậc hai của 4 
-5 là căn bậc hai cua 25 
25 là cản bậc hai của 625 
0 là căn bậc hai của 0 
-v/5 là căn bậc hai cúa 5 

Bài 30 Trong các số sau, số nào có căn bậc hai? Tìm căn bậc hai của 
chúng nếu có: 

0; -16; 3 2 + 4 2 ; 5 2 - 4 2 ; (-5) 2 
Hướng dẫn: 

Một số không âm mới có căn bậc hai. 

Do đó trong các số đã cho các số có căn bậc hai là 0; 3 2 + 4 2 ; 
5 2 - 4 2 ; (-5Ỉ 2 

Căn bậc hai của chúng là: 

- Với sô 0: VÕ = 0 

- Với số 3 2 + 4 2 = 9 + 16 = 25 = 5 2 

nên V3 2 + 4 2 = 5; - >/3 2 •+ 4 2 = -5 

- Với số 5 2 - 4 2 = 25 - 16 = 9 

nên Võ 2 - 4 2 =3; -Võ 2 - 4 2 =-3 

Với số (-5) 2 = 25 = 5 2 

nên yỊ(- 5) 2 = 5; - V<-5) 2 = -5 


39 



d) 16 


Bài 41 Nếu \Ỉ2x = 2 thì X 2 bằng: 

a) 1 b) 2 c) 4 

Hãy chọn cáu tra lời đúng? 

Hướng dẫn: 

Ta có: v'2x = 2 => 2x = 2 2 

=> X = 2 => X 2 = 4 

Vậy chọn câu c 

c. Luyện tập 
Bài 42 

a) Trong các giá trị a = 3; -4; 0; 10; -5 giá trị nào thỏa măn 
đảng thức Vã 2 " = a 

b) Trong các giá trị a = 2; 0; -6; 1; -5 giá trị nào thỏa mãn đẳng 
thức Vã 2 " = a 

Hướng dẫn: 

a) Ta có: Vã 2 ” = a khi và chỉ khi a > 0 

Vậy với a = 3; 0; 10 thỏa mãn đắng thức yỊsr = a 

b) Ta có: Vã 2 ” = -a khi và chi khi a < 0 

Vậy với a = 0; -6; -5 thỏa mãn dẳng thức Va 2 = -a 
Bài 43 Tính: 

a) 2 Va 2 với a > 0; b) V3a 2 với a < 0 

c) 5 Vã*" với a < 0; d) 4 Vc®~ với c < 0 

3 

Hướng dẫn:' 

a) 2 VV 7 =2 |a I = 2a (vì a > 0) 

b) Vda 2 = |a I V3~ = - a V3~ với a-< 0 

c) 5 Vã^~ = 5 V(a 2 ) 2 = 5 |a 2 Ị = 5a 2 với a < 0; 

d,ỉ V^=|W=||c 3 |=ì(-cVÌc a 

(vì c < 0 nên c 3 < 0) 


40 



Bài 43 Tìm căn bậc hai không àm cua các sò sau: 


b)2500 
e) 0,0121 


d) 0,49 
Ilướng dẫn: 

a) V25 = 5 
CI \/(-5r = 5 

e) ^'o.ui-21 =v25=0,ll 


c) (-5) 

g)10000 

b) V2500 = 50 
d) / 0,49 = 0,7 

g) VI0000 = 100 


Bài 44 Cho ba số sau: 


39 Ì3\ a/Ì 2 +>/39 I 

91 V7 2 ’ vr+vãp 


Số nào bằng 


3 
7 ' 


a) Không có 
c> Chi có hai sò 
Hưởng dân: 

Chọn câu d 
39 39: 13 3 

91 " 91 : 13 ~ 7 : 


b) Chi có một sò 
d) Ca ba 



V 3- 4 - V39 7 3 + 39 42 _ 3 
n/ 7 7 + x/91 7 = 7 + 91 ~ 98 ■ 7 

. 9 , 

Bài 44 Viết các sô sau: 9; 1 -64; 4a , 9b (b > 0); -16b (b < 0) dưới 

16 

dạng bình phương cua một số hoặc bình phương một tích các 
số. Có mấy cách viết? 

Hướng dần: 

9 = 1+ 3> 2 

J 9 = 25 = í 5Ý 
16 16 V 4 J 

Không có số thực nào bình phương băng -64 

4a 2 = (±2a) 2 

9b = (±3 Vb ) 2 (b > 0) 

-16b = 16(-b) = (±4-v/b ) 2 (b < 0 nèn -b > 0) 


41 



Bài 45 So sánh VÕ7 - VĨ4 và 6 - VĨ5 
Hương dần: 

Ta có: 

v'37 > 6, còn vĨ4 < \15 . do dó: 
v'37 ->/14 > 6 - v'15 

§12. SỐ THỰC 

A. Kiến thức cơ bản cần nhớ 

- Số hữu tí và sỏ vô ti được gọi chung là sô thực. 

- Tập hợp các sô thực được kí hiệu là R. 

- Với hai số thực bất kì X, y ta luôn so sánh được: hoặc X < y hoặc 
X > y hoặc X = y 

Chú ý: Trong tập hợp các số thực cùng có các phép toán với các 
tính chất tương tự như các phép toán trong tập hợp các số hữu ti. 

B. Các bài toán 


Bài 32 Điền dấu €, 

Ế, c thích hợp vào ô trông: 

-3DQ; 

-2ỈŨZ; 

2 □ R 

Vă □ I; 

Vĩ DN; 

IQR 


Giải 


-3 0Q; 

-2-0 2; 

3 

2@R 

•Jã [ẽ]l; 

Vĩ 0N; 

I0R 

Bài 33 So sánh các 

sô thực sau: 

b) 2,3(496) và — 

20 

a) — và 0,(4); 
7 


c) 3,21(13) và 3,(2); 

d) -0,2 và -0,1(9) 


Giải 


a> — = 0,(42857) < 0,(4) 

7 


b) — = 2,35 
20 

> 2,3(496) 



42 




c) 3.21(13) < 3,(2) 

d) -0.2 < -0,1(9) 

Bài 34 Tính băng cách hợp lý: 

a) A = (-87,5) + {(+87,5) + 13,8 + (-0,8)11 

b) B = 19,5 + (—13)1 + K-5) + 8,51 

c) c = (-5,85) + {[41,3 + (-5) + 0,851 

Giải 

a) A = (-8.75) + {(+87,5) + [3,8 + (-0,8)11 

= I (—8,75) + 87,5 + (3,8 + (-0,81 = 3 

b) B = [9,5 + (-13)1 + [(-5) + 8,51 

= (9,5 + 8,5) + [(-13) +(-5)1 = 18 + (-18) = 0 

c) c = (-5,85) + {[41,3 + (-5)1 + 0,851 

= (-5,85) + 41,3 + (-5) + 0,85 
= [(-5,85) + 0,851 + (-5) + 41,3 
= [(-5) + (-5)1 + 41,3 
= (-10) + 41,3 = 31,3 


c. Luyện tập 

Bài 46 Giá trị của biếu thức ( 



) bằng: 


c) 


_2 

5 


Giải 

Chọn câu b. 

Ta có: 



(5 

u 



: 5 = 


10 


d) 


_ 2 _ 

10 


Bài 47 Sắp xếp các số thực sau theo thứ tự từ lớn đến nhỏ: 

-3; -1,7; Võ ; 0; n; 5 I; ^ 

6 7 


43 



Hướng dần: 

Sau khi sắp xếp ta được: 

5 ^ Ẹ >n> ^5 >0> -1,7 > -3 
Bài 48 Tìm X biết: 

a) X 2 = 49 b) (x - l) 2 = 1- 

1 

Hướng dẫn: 


a) X 2 = 49 


b) (X - lr = 1- 


> X 2 = 7 2 


> X = -7; 7 
, _ 25 _ ị 5 ^ 

16 ■ u J 


. _ 5 ,. ,5 

=> X - 1 = -7 hay X - 1 = - — 

4 4 

4 4 

Bài 49 So sánh V 37 - Vĩ4 và 6 - VĨ5 
Hưởng dẫn: 

Ta có V 37 > V 36 = 6 

VĨ4 < VĨ5 

Do đó: 

V 37 -VĨ4 > Tăẽ - VĨ5 
Vậy: V 37 - VĨ4 > 6 - VĨ5 

Bài 50 Với mọi số thực X, và y khác 0 sao cho X - y = xy, ta có — - — 

X y 


a) 


bâng: 

1 


b) 


xy X - y 

c) 0 d) — 1 

Hưởng dân: 

Chọn câu d 

1 1 y - X 


e) y - X 


Ta có: 


X y X - y 


X - y 

xy 


44 



Chương II 

HÀM SỔ VÀ ĐỒ THỊ 

§1. ĐẠI LƯỢKG Tỉ Lệ thuận 

Kiên thức cơ bản cần nhớ 

1. Công thức: Hai đại lượng X, y tỉ lệ thuận nếu chúng liên hệ với 
nhau theo công thức y = kx, trong đó k là hăng sô khác 0, gọi là hệ 

số tý lệ. 

Chú ý: y ti lệ thuận với X theo hệ số ti lệ k thì X tỷ lệ thuận với y 

theo hệ số tý lệ — . 

k 

2. Tính chất: 

. = = *! = ... = k 

X, x 2 x 3 

X L = y L .x 1 = ỵ 1 . 

X, ~ y2 ’ x ;i ~ y 3 

B. Các bài toán 

Bài 1 Cho biết hai đại lượng X và y tỉ lệ thuận với nhau. Hãy điền 
các số thích hợp vào ô trống trong bảng dưới đây. 


X 

-5 

-1 

-2 


6,5 

y 



5 

8,75 



Giải 

Vì X và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên X và y liên hệ với 
nhau theo công thức y = kx. 

Theo báng ta có X = -2 thì y = 5 nên 5 = k (-2) 

: :: ¥ 

Từ đó ta có: 


JL 

-5 

-1 

-2 

-3,5 

6,5 

y 

12,5 

2,5 

5 

8,75 

-16,25 


45 





Bài 2 Trong hai báng dưới đây, bảng nào cho ta các giá trị của hai 
đại lượng tỉ lệ thuận: 
a) 


X 

-2 

-1 

0 

3 

5 

y 

4 

2 

0 

-6 

-10 


X 

-3 

-1 

0 

2 

7 

y 

1 

3,5 

-1 

-4 

-2 


Giải 

3 5 

-6 -10l 

nên ta có tương quan tỉ lệ thuận giữa hai đại lượng X và y 


- 9. -1 

a) Ta có 

4 2 


iH) 


b) Ta có: = 

1 -4 2 


nên 


1 3.. -1 
1 * 2 

Vậy bảng b không cho ta các giá trị của hai đại lượng tỉ lệ thuận. 
Bài 3 Cho biết X và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, biết hai giá trị Xi 
và X 2 của X có hiệu bằng 2 thì hai giá trị tương ứng yi và y-ỉ có 
hiệu bằng 1. 

a) Viết công thức mô tả mối liên hệ giữa X và y. 

b) Điền vào báng giá trị dưới đây: 


X 

-4 


-2 

-1 

0 

1 


3 

4 

y 


3 

2 





-1 




Giải 

«)Tacé:.= n.2l.2LlỊ. = zl«.ì 

Xj X 2 x 2 - Xj 2 2 

Vậy công thức liên hệ giữa X và y là 
1 _ 


4 $ 






b) Ta có báng sau: 


x 

-4 

-3 

-2 

-1 

0 

1 

2 

3 

4 

y 

2 

3 

2 

1 

1 

2 

0 

1 

2 

-1 

3 

2 

-2 


c. Luyện' tập 

Bài l Cho biết X và y là hai đại lượng ti lệ thuận và biết rằng với hai 
giá trị Xi , X2 của X có tống bằng 1 thì hai giá trị tương ứng yt, 
y -2 cùa y có tống số bằng 5. 

a) Viết công thức mô tả sự phụ thuộc cúa X và y. 

b) Điền vào bảng các giá trị dưới đây. 


X 

-3 

-2 

-1 

1 

5 

0 

1 

5 

1 

2 

3 

y 











Hướng dẫn: 

a) Vì X và y là hai dại lượng tỉ lệ thuận nên: 

ỵ± = Z 2 = yi + y -2 = 5 = 5 

Xj x 2 X t + x 2 1 


Công thức liên hệ giữa X và y là y = 5x. 
b) Ta có bảng sau: 


X 

-3 

-2 

-1 

1 

5 

0 

1 

5 

1 

2 

3 

y 

-15 

-10 

-5 

-1 

0 

1 

5 

10 

15 


Bài 2 Quan hệ giữa hai đại lượng X và y được cho trong bảng sau: 


X 

5 

8 

13 

y 

9 

14,4 

22,4 


Đây có phải là hai đại lượng tỉ lệ thuận không? 
Hưởng dân: 


47 







I * vì 9 8 = 5 . 14,4 


nhưng ^ vì 9 . 13 * 5 . 22,4 

5 8 

Vậy X và y không phai là hai đại lượng tị lệ thuận. 

Bài 3 Cho biết X và y là hai dại lượng ti lệ thuận vá cho biết hai giá 
trị Xi, x 2 cùa X có tông bầng 2 thì hai giá trị tương ứng yi, y 2 
cua y có tông bàng -2. Viết công thức mô ta mòi quan hệ giữa 
X và y. 

Nếu X = —2 thì y bằng bao nhiêu? 

Nếu y = -1 thì X băng bao nhiêu? 

Hướng dẫn: 

y± = = ỵ±±h. = 2 = _1 ^ y - _ x 

Xj x 2 Xj + x 2 2 
X = -2 => y = 2; y = -1 =5 X = 1 

Bài 4 Cho biết X và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Tìm hệ số tỉ lệ biết 
rằng: 

a) Với hai giá trị X,, Xọ cùa X có tống bằng 3 thì hài giá trị tương 
ứng y lt y 2 của y có tống bằng -5. 

b) Với hai giá trị Xi, x 2 cùa X có hiệu sò bằng 2 thì giá trị tương 
ứng yi, y 2 cùa y có hiệu bằng 3. 

Hướng dẫn: 

y, y 2 y, y 2 - 5 5 __ 

a) — = =* y , X 

X, X., X, * x 2 3 3 

bw v u.^ , > >> . •* 

X ỵ x 2 Xị - X 2 2 2 

§2. MỘT SỐ BÀI TOÁN VỂ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN 

A. Kiến thức cơ bản cần nhớ 

Vận dụng các kiến thức sau đê giái toán: 

- Tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận 


48 



• v ' ụ =.... = k 

X, X., X. 

Xj y, X) y, 

x_, y 2 ’ x ; . y 3 

- Tính chất cùa dãy ti số bằng nhau 

>1 __ Ijl = lì Uj. = Zi zh = 

X, X., X; + X., X, - x 2 

B. Các bài toán 

Bài 4 Tính các góc cùa tam giác ABC biết A, B, c ti lệ với 1, 2, 3 và 
A + B + c = 180" 

Giải 

T ... A B C A + B + C 180° on o 

1 2 3 6 6 

nên A = 30° 

B = 60° 
c = 90° 

Bài 5 Biết các sô X, y, z ti lệ thuận với các số 5, 3, 2 và X - y + z = 8. 
Tìm các số đó. 

Giải 


Ta có 


X y z 

5 ~ 3 “ 2 


Ap dụng tính chất cùa dãy ti sô băng nhau 
X = y = z ^ X - y + z = 8 = 

5 325-3+2 4 

Vậy X = 2.5 = 10 
y = 2 . 3 = 6 
z = 2 . 2 = 4 

Bài 6 Ba lớp 7A. 7B, 7C cùng tham gia lao động trồng cây. Số cây 
mỗi lớp trồng ti lệ với các số 3; 5; 8 và hai lần số cây cùa lớp 
7A cộng với bốn lần số cây cúa lớp 7B thì hơn sô cây của lớp 
7C là 108 cây. Tính số cây mỗi lớp trồng dược. 


49 



Giải 


Gọi X, y, z là số cây trông được cua 3 lớp 7A, 7B, 7C. Theo đẻ 
bài ta có: 


Suy ra: 
Do đó: 


ị = — = \ và 2x + 4y - z = 108 
3 5 8 

x_ y z 2x + 4y-z 108 _ g 
3 ~ 5 8 = 6 + 20-8 _ li” “ 


=» X = 18 ; ị = 6 => y = 30 
5 


7^6 => z = 48 

8 

Vậy lớp 7A trồng được 18 cây; 7B trồng được 3 cây; 7C trồng 
được 4 cây. 


c. Luyện tập 

Bài 5 Chia sô 490 thành ba phần ti lệ thuận với Ậ, 1 —, 0,03 

5 4 

Hướng dẫn: 

Gọi ba phần phải tìm là X, y và z 
Theo đầu bài ta có: 

X + y + z = 490 và X : y : z = ~ : 1 -ị : 0,3 
5 4 

Trước hết ta biến đối tỉ sô giữa các phân số thành tỉ sô giữa các 
sô nguyên. 

' Ta có: 



: 0,03 = ị 
5 


5 

4 


_3 

10 


_4_ .25 . _ 6 _ 
20 : 20 : 20 


= 4:25:6 


Do đó: 


X _ y z _ X + y + z _ 490 
4~25 = 6 4 + 25+ 6 35 

Vậy X = 14 . 4 = 56 
y = 14.25 = 350 
z = 14 . 6 = 54 


50 



Bài 6 Tòng kết năm học ơ một trường có 25 học sinh lớp 6 và 35 học 
sinh lớp 7 đạt loại giỏi. Tính sô học sinh giỏi ở mỗi khối lớp, 
biết răng số học sinh giỏi ở khối 7 nhiều hơn số học sinh gioi 
ớ khối 6 là 6 học sinh. 


Hướng dẫn: 

Gọi X, y lần lượt là số học sinh giỏi lớp 7 và lớp 6 ta có: 


35 X _ _y_ 

: 25 ^ 35 " 25 ; 


Vậy X = - 


35 - 25 10 

25.3 
5 


= 15 


3 

5 


Sô học sinh giói của khối 7 là 21 học sinh. 
Số học sinh giỏi của khối 6 là 15 học sinh. 


Bài 7 Hai nền nhà có cùng một chiều dài. Chiều rộng của nền thứ nhất 
bằng 1,2 lần chiều rộng của nền thứ hai. Khi lát gạch bông thì số 
gạch lát nền thứ nhất nhiều hơn nền thứ hai là 400 viên gạch. 
Hỏi mỗi nền nhà phải lát bao nhiêu gạch? 

Hưởng dẫn: 


Vì hai nền nhà có cùng chiều dài, nên tỉ số gạch lát của hai nền 
bằng tí số chiều rộng của các nền đó. 


Gọi số gạch lát của nền thứ nhất là a, của nền thứ hai là b ta có: 
b a - b 


5 . 1,2 = I! => 77- = - - 

b 10 12 10 


io = <22 = 200 

12 - 10 2 


Suy ra: a = 200 . 12 = 2400 (viên) 
b = 200 . 10 = 2000 (viên) 

Bài 8 Tìm số có ba chữ số, biết rằng số đó là bội của 18 và các chữ số 
cùa nó tỉ lệ theo 1:2:3. 

Hướng dẫn giải 

Gọi a, b, c là các chữ số của số có ba chữ số cần tìm. Vì mỗi chữ 
số a, b, c không vượt quá 9 và ba chữ số không thế đồng thời 
bằng 0 vì khi đó ta không được số có ba chữ số nên: 

l<a + b + c<27 

Mặt khác, số phải tìm là bội ciia 18, nên a + b + c = 9 hoặc 
a + b + c = 18 hoặc a + b + c = 27 


51 



Theo gia thiết ta có: 

a b c a -t- b + c . ,. ,. . „ 

. “ "7 = _ = —— r—— do đó (b + c) : 6 

12 3 6 

« 1 _ 1 Q _a _ b c 18 

12 3 6 

Suy ra a = 3; b = 6; c = 9 

Vì sô phai tìm chia hết cho 18 nên chữ sô hàng đơn vị cúa nó 
phải là sỏ chần. 

Vậy các sỏ phải tìm là 396; 963. 

§3. ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH 

A. Kiến thức cơ bản cần nhớ 

1. Định nghĩa: 

Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng X theo công thức y = — hay 

X 

xy = a, với a là một hằng số khác 0 thì ta nói y ti lệ nghịch với X 
theo hệ số ti lệ a. 

Chú ý: Khi y tỉ lệ nghịch với X thì X cũng tí lệ nghịch với y nên 
ta nói y và X là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau. 

2. Tính chất: 

- Tích của một giá trị bất kỳ của đại lượng này với giá trị tương 
ứng của đại lượng kia luôn là một hăng số (băng hệ số tỉ lệ): 

Xiyi = x 2 y 2 = x 3 y 3 = ... = a 

- Ti số hai giá trị bất kỳ ciia đại lượng này bằng nghịch đảo của ti 
số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia. 

±L = Zl = ^L = Zi 
x 2 Yi x 3 y, 

B. Các bài toán 

Bài 7 Cho biết X và y là hai đại lượng ti lệ nghịch. Điền vào các ô 
trống trong bảng dưới đây các số thích hợp. 


X 

-4 

-2 


0,5 

2 

8 

y 


-2 

-4 





52 




Giải 

Các đại lượng X, y ti lệ nghịch nên có công thức tông quát là 
xy = k. 

Theo bang ta có.x = - 2, thì y = -2 nên k = (-2N-2) = 4 

Vậy y = — 

X 

Từ đày ta có báng sau: 


X 

-4 

-2 

-1 

0,5 

2 

8 

y 

-1 

-2 

-4 

8 

2 

0,5 


Bài 8 Bảng dưới dây báng nào cho các giá trị của hai đại lượng ti lệ 
nghịch? 

a) 


X 

-5 

-3 

2 

4 

17 

y 

-4 

-6 

11 

4,75 

1 


X 

-18 

-9 

3 

4,5 

114 

y 

2 

4 

-12 

-8 

-0,25 


Giải 

a) X và y không phái là hai đại lượng ti lệ nghịch 
Í-5K-4) * (-3X-6) 

b) X và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch vì 
(-18) .2 = -9.4 = 3. (-12) = 4,5 . (-8) 

= 114 . (-0,25) = -86 

Bài 9 Cho biết X và y là hai đại lượng ti lệ nghịch và khi 
X = -3 thì y = 6 

a) Tim hệ số tỉ lệ nghịch của y đối với X. 

b) Hãy biêu diễn y theo X. 

c) Tính giá trị của y khi: X = -15, X = 6. 


53 






Giải 


a) Vì X và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có. công thức 
tổng quát 



Thay X = -3, y = 6 vào ta được 

6 = -^ => k = -18 
-3 


b) Với k = -18 ta có y = —— 

X 

c) Khi X = -15 thì y = — IU = 1,2 
Khi X = 6 thì y = ~Ệ~ = - 3 


c. Luyện tập 

Bài 9 Tim hai sô dương biết tổng, hiệu và tích của chúng tỉ lệ nghịch 
với 35, 210, 12. 

Hướng dẫn: 

Gọi hai số phải tìm là X, y (x > 0, y > 0, X > y). Ta có: 

35(x + y) = 210 (x - y) = 12xy 

Chia các tích trên cho BCNN của 35, 210, 12 là 420 ta được: 

X + y _ X - y _ xy 
12 2 35 

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: 

X + y _ X - y _ (x + y) + (x - y) (x + y)-(x-y) 

12 2 12 + 2 " 12-2 


Suy ra 


xy _ x _ y = xy = xy 
35 = 7 " 5 “ 7y “ 5x 


x = 7; 


y = 5 


Bài 10 Cho hai đại lượng tỉ lệ nghịch X và y. Xi, x 2 là hai giá trị của 
x; yi và y 2 là hai giá trị tương ứng của y. 

a) Biết Xi = 4, x 2 = 3 và yi + y 2 = 14 
Tính yi, y 2 . 

b) Biết x 2 = 2, 2x! - 3y 2 = 22 và yi = 5 
Tính Xi, y 2 . 


54 



Đáp số: a) yi = 6; y -2 = 8 

b) X| = -4, y 2 = -10 

Bài 11 Chia sỏ 786 Lhành nhừng phần ti lệ nghịch với các sô 

0. 2; 3 ị - - . 

3 5 

Hướng dẫn: 

Chia 786 thành ba phần X, y, z tỉ lệ thuận với các sô nghịch đảo 

cùa 0, 2; 3 ị; % tức là: 

3 5 

X : y : z = 5 : Ậ : ậ = 100 : 6 : 25. 

10 4 

Từ đó tìm được X = 600, y = 36, z = 150 
Bài 12 Cho hai đại lượng tí lệ nghịch X và y; Xi và x 2 là hai giá trị 
cùa x; yi và y 2 là hai giá trị tương ứng của y. 

a) Biết Xiyi = 45 và x 2 = 9. Tính y 2 . 

b) Biết Xi = 2, x 2 = 4 và yi + y 2 = 12 
Tính yi và y 2 . 

c) Biết x 2 = 3, Xi + 2y 2 = 18 và yi = 12. Tính Xi; y 2 . 

Hướng dẫn: 

X và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên — = — 

x 2 yi 

, c__ X,y, 45 _ 

a) Suy ra y 2 = —= ~ = 5 
x 2 9 

x 2 Xj Xj + x 2 4 2 6 


Do đó yi = 2 . 4 = 8, y 2 = 2.2 = 4 
lTo , Xị . 2 ỵ 2 _ x t + 2y 2 X| _ 18 


=> Xi = 2 và 2y 2 = 18 - Xi = 18 - 2 
=> 2y 2 = 16 
y 2 = 8 

Vậy Xi = 2; y 2 = 8 


55 



§4. MỘT SỐ BÀI TOÁN vế ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH 

A. Kiến thức cơ bản cần nhớ 

Dó giai các bài toán vé đại lượng ti lệ nghịch ta vận dụng các 
kiến thức: 

- Tính chất cua đại lượng ti lệ nghịch: 

XiỴi = x 2 y -2 = x 3 y 3 = ... = a 

= _ yạ. 

x 2 y 1 *3 Yi 

- Tính chất cua dãy ti số bâng nhau: 

- Nếu y tỉ lệ nghịch với X thì y tỉ lệ thuận với —. 

X 

B. Các bài toán 

Bài 10 Chia số 393 thành những phần tỉ lệ nghịch với các số: 

0,2; 3 ị; ị 

3 5 

Giải 

Ta chia 393 thành ba phần X, y, z tií lệ thuận với với các số 
1 4 _ . 11 10 4 

nghịch đáo của 0,2; 3 — --. Ta có 0,2 = ị; 3 7 - = . 

3 5 5 3 3 5 

Do đó theo đề bài ta có: 

X + y + z = 393 

X : y : z = 5 : Ị?: ị = 100 : 6 : 25 
y 3 4 

hay = Z = = =3 

y 100 6 25 131 131 

Do đó 7 ^- = 3 => X = 300 
100 

ỉ = 3 -y = 18 

ị - = 3 z = 75 
25 


56 



ỉài 11 Một người mua vái đê may ba áo sơ mi như nhau. Người ấy 
mua ba loại vai khô rộng 0,7m; 0,8m và l,4m với tống sô vai 
1S 5,7m. Tính số mét vái mỗi loại người ây đà mua. 


Giải 

Vì ba áo sơ mi như nhau nên khỏ vai ti lệ nghịch với chiều dài 


Gọi sò mét vải mỗi loại người ấy dà mua là X, y, z (x, y, z >0) 
Ta có: 0,7x = 0,8y = l,4z 
hay 7x = 8y = 14z 

7x 8y 14z 
56 56 56 

* = y = £ = x + y + z = = 0.3 

8 


BONN (7, 8, 14) = 56 nên 


Suy ra 
Do đó 


19 


4 8+7+4 

= 0,3 . 8 = 2,4 (m) 
y = 0,3.7 = 2,1 (m) 
z = 0,3 . 4 = 1,2 (m) 

Vậy sô mét vải khô 0,7m là 2,4m; khổ 0,8m là 2,lm; khô l,4m 
là l,2m. 

lài 12 Tim hai sỏ dương biết tống, hiệu và tích cua chúng ti lệ 
nghịch với 35, 210 và 12. 

Giải 


Gọi hai số phải tìm là X, y (x > 0, y > 0, X > y). 
Theo đề bài ta có: 

X + y X - y xỵ 

1 1 1 

35 210 12 


hay 35(x + y) = 210 (x - y) = 12xy. 

Vì BCNN (35; 210; 12) = 420 , nên 

35(x + y ) 210(x - y) 12xy 


hay 


420 420 

X + y X - y _ xy 

12 2 35 


420 


theo tính chất dãy ti số bằng nhau, ta có: 


( 1 ) 


57 



hay 


X + y _ X - y _ (X -I- y) + (X - y) 
12 2 12+2 
X + y _ X - y _ X. _ 

12 2 7 5 


(x + y) - (X - y ) 
12^2 
( 2 ) 


Từ (1) và (2) suy ra: 

xy X y xy xy 

35~7~7~7y5x 

Vì X > 0, y > 0 nên 

7y = 35 => y = 5 

5x = 35 => X = 7 

Vậy hai số dương phải tìm là 7 và 5. 


c. Luyện tập 


Bài 13 Biết rằng 20 người làm xong một công việc trong 5 ngày. Hói 
nếu số người tăng thêm 5 người thì thời gian hoàn thành công 
việc đó giảm được mấy ngày? 

Hướng dẫn: 

Gọi thời gian hoàn thành công việc sau khi đã bổ sung thêm 
người là X ngày: 


Ta có: 

Suy ra 


20 

20 + 5 
20.5 
25 


X 

5 

= 4 


Thời gian hoàn thành công việc 4 ngày, giảm 1 ngày. 

Bài 14 Hai xe ôtô cùng khởi hành một lúc từ A và B. Xe thứ nhất di tì 
A đến B hết 4 giờ, xe thứ hai đi từ B đến A hết 3 giờ. Đến chc 
gặp nhau, xe thứ hai đi được một quãng đường dài hơn quàng 
đường xe thứ nhất đâ đi là 35 km. Tính quàng được AB. 

Hường dẫn: 

Ta có: 

V L = ạt. S L= V L= 3 

V* 4 : s* V 2 4 

s 2 - Si = 35 

Sị. = Sịl = s 2 -s t = 35 = 35 
344-31 
Đáp số: Quãng đường AB dài 245 (km). 


58 



Bài 15 Ba máy cày cày được 35.9 ha. Sô ngày làm việc cùa các máy tí 
lệ theo 3:4:5, sô giờ làm việc hàng ngày cua các máy ti lệ theo 
6:7:8 còn công suất cùa các máy ti lệ nghịch với 5:4:3. Hói mỗi 
máy cày được bao nhiêu hecta? 


Hương dẫn: 

Gọi X, y, z là số hecta đất mà mỗi máy cày đã cày được. Theo đề 
bài ta phái chia sô 35,9 thành ba phần tỉ lệ với 3, 4, 5 và với 6, 
7. 8 đồng thời ti lệ nghịch VỚI 5. 4, 3. Từ đó suy ra: 


X : y : z = 


ỊỄ:7: 

5 


40 

3 


hay 


JL = L = 2 = x + y + 2 = 35 s9 
18 7 40 18 + 40 359 

5 3 5 + + 3 15 

X = 1,5. ^ = 5,4 
5 

y = 1,5.7 = 10,5 

z = 1,5.^ = 20 
3 


Vậy X = 5,4; y = 10,5 ; z = 20. Số hecta đất mỗi máy cày được là 
5,4 ha; 10,5 ha và 20 ha. 


§5. HÀM SỐ 


A. Kiến thức cơ bản cần nhớ 

1. Hàm số: 

Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi X sao cho: với 
mỗi giá trị của X ta luôn xác đinh được chỉ một giá trị tương ứng 
của y thì y được gọi là hàm số của X và X được gọi là biến số. 

2. Chú ý: 

- Khi X thay đổi mà y luôn nhận một giá trị thì y được gọi là hàm 
hằng. 

- Hàm số có thế' được cho bằng bảng, bằng công thức... 

- Đế thuận tiện ta có thể kí hiệu công thức ở vế phải của hàm số 
bằng fXx), g(x)... 


59 



B. Các bài toán 

Bài 13 Hàm sô f được cho bơi bang sau: 


X 

-4 

-3 

-2 

1 

3.5 

0 

y 

8 

6 

4 

-2 

-7 

0 


a) Tính : f (-4); fl-2); fll>; R3.5) 

b) Hàm sô f được cho bới công thức nào? 

Giải 

a) Theo bảng ta có: 

fl-4) = 8; f(-2) = 4 

fll) = -2; R3.5) = -7 

b) Ta có -4 = -| = -4 = ... = - 2. 

- 4 - 3 2 

Vậy hàm số f được cho bới công thức y = -2x 
Bài 14 Cho hàm số y = -3x. Tim các giá trị cùa X sạo cho 

a) y nhận giá trị dương. 

b) y nhận giá trị âm. 

Giải 


a) y nhận giá trị dương thì ta có: 
y = -3x > 0 Suy ra X < 0 

b) y nhận giá trị âm với X > 0 

Bài 15 Hàm sô f được cho bới công thức sau: 

[ X + 1 nêu X > 0 
flx)= ] * - 

[1 - Zx nếu X < 0 


Tính ÍÌ2). fì-2). 

Ta có 2 > 0 nên 
-2 < 0 nên 

-^ < 0 nên 


RO). R---I. 

2 

Giải 

fl2) = 2 + 1 = 3 
R-2) = 1 - 2.(-2) = 5 
RO) = 0 + 1 = 1 

f (-4 ) = 1-2.Í- “ ) = 2 
2 2 


60 




c. Luyện tập 

Bài 16 Cho các hàm số: 

f'i < X) = 3x"; f 2 (x) = -5x; f,(x) = 2 

ai Tính f|< ị ); f 2 < 4 ); f :i (3) 

3 5 

h) Tính f|(0) + f 2 (1) + (-1) 

Hướng dẫn giải 

a) f,( 4 ) = 3.(4)* = 3. 4 = 4 

3 3 9 3 

f 2 ( 4 > = 5.( 4) = -1 

5 5 

fa(3) = 2 

b) f,(0) = f 2 (l) + f 3 (-l) = 3 . o 2 + (-5) .1+2 

= -5 +2 = -3 

Bài 17 Cho hàm số f xác định bới công thức: 

3 

12x - 3 nếu X > ^ 
y = fl*>= 3 

3 - 2x nếu X < ^ 

( 2 

a) Hàm số f có thê được viết gọn băng công thức nào? 

b) Tính f(| ); fl-l); flO) 

Hướng dẩn giải 

a) fìx) = |2x - 3| 

b) fl|) = -lf ; ft—1) = 5; fíO) = 3 

2 3 

Bài 18 Hàm sô f được xác định như sau: cho ứng mỗi số (tự nhiên) có hai 
chừ số ta dược hàm số f là tông các chừ số cùa nó: 

Tính ÍU2), fl29), Í173). Tìm X biết flx) = 5. 

Chi ra tập hợp các số X và tập hợp các số y của hàm số trên. 


61 



Hướng dẫn giải 

ÍU2) =1+2 = 3; R29) = 2 + 9=11 
R73) = 7 + 3 =10 

Nếu flx) = 5 thì X = 14, 41, 23, 32. 50 
Tập hợp các sỏ X là 10 ' X • 99 
Tập hợp các số y là 1 < y < 18 

Bài 19 Cho hàm sô y = X 2 + 2. Tìm câu đúng trong các câu sau đây: 

a) fl—1) = 1 b)flị) = 3 4 

2 4 

c)R~4> = 2 -ị d) fU) = 3 

2 4 

Hướng dẫn giải 

Ta có Rx) = X 2 + 2 nên 

H—T) = (-1) 2 + 2 = 1 + 2 = 3 nên a sai 

f(I) = (ỉ) 2 + 2= 4 +2 = 2 ị nên b sai 
2 2 4 4 

4 ) = (- 4 ) 2 + 2 = 4 + 2 = 2 4 nên c sai 
2 2 4 4 

ÍU) = l 2 + 2= 1 + 2 = 3 nên d đúng. 

Vậy chọn câu d. 

Bài 20 Cho fíx) là một hàm số khác 0 sao cho với mọi a, b 
Ra + b) + Ra - b) = 2Ra) + 2f(b) 

Thế thì với mọi X, y ta có: 
a) RO) = 1 b) R-x) = - fXx) 

c) R-x) = fíX) d) Rx + y) = ftx) + Ry) 

Hướng dẫn giải 

Chọn câu c 

Cho a = b = 0: 2f(0) = 4fì0) o R0) = 0 
Cho a = 0 và b = x: f(x) + R-x) = 2R0) + 2Rx). 

Cí> R-x) = Rx) 


62 



§6. MẶT PHANG tọa Độ 


Kiên thức cơ bán cần nhớ 

l. Mặt phắng tọa độ: Mặt 
phăng tọa độ Oxy (hay hệ 
tọa độ Oxy) gốm hai trục 
số đặt vuóng góc với nhau: 
trục hoành Ox và trục tung 
Ov. Điềm o là gốc tọa độ. 
Mặt phăng tọa độ được 
chia thành bốn góc phần tư 
theo thứ tự ngược chiều 
kim đồng hồ. 


3 - 

2 ■ 

(II) 

(I) 

-3 -2 -1 

0 12 3 

(III) 

" l (IV) 


-2 


-3 


ỉ. Tọa độ cua một điếm trong mặt phăng tọa độ: Trên mặt phăng tọa độ: 

- Mồi điếm M xác định một cặp số (Xo, yo) ngược lại mỗi cặp số 
(Xu, y 0 ) xác định một điểm M. 

- Cặp số íx 0 , yo) gọi là tọa độ của điếm M, Xo là hoành độ và y 0 là 
tung độ của điếm M. 

- Điếm M có tọa độ (x 0 , yo) được kí hiệu là M (Xo; yo). 


8. Các bài toán 


Bài 16 Các điếm sau đây có trùng nhau không? 

a) A (3; 4) ; B (4; 3) 

b) c (1; 2) ; D (1; 2) 

c) M (a; b) ; N (b; a) 

Giải 

a) A và B không trùng nhau vì có (3; 4) * (4; 3) 

b) c và D trùng nhau vì (1; 2) = (1; 2) 

c) Ta xét hai trường hợp: 

+ Nếu a = b thì (a;b) = (b;a) nên M và N trùng nhau. 

+ Nếu a * b thì (a;b) * (b;a) nên M và N không trùng nhau. 
Bài 17 Hãy viết tất cả các cặp số được lập lên từ các số hữu ti 2, 0 và 
-3. Xác định vị trí các điểm biếu diễn của các cặp số đó trên 
mặt phăng tọa độ. 


63 



Giải 


Từ các sỏ 2, 0 và -3 ta 
lập được tất cá chín cặp 
sỏ sau: (2;2>. (2:0). <2:-3>, 

(0:0); <0;2>. (0:-3). 1—3;—3). 

(-3:2). (-3,0). 

Chúng được biếu diễn 
trên mặt pháng tọa độ 
theo thứ tự bơi các điểm 
A, B, c. D, E, F, G, H, I. 

Bài 18 Tim trên mặt phắng tọa độ Oxy tất ca các diêm có: 

a) Hoành độ bằng 0 

b) Tung độ bằng 0 

c) Hoành độ băng 1 

d) Tung độ băng -2 

e) Hoành độ bằng số đối của tung độ 

g) Hoành độ băng tung độ 

Giải 

a) Tất cá các điếm nằm trên trục tung Oy 

b) Tất cá các điếm nằm trên trục hoành Ox 

c) Tất cá các điếm năm trên đường thẳng song song với trục 
tung và cắt trục hoành tại diêm 1. 

d) Tất cá các điếm năm trên đường thẳng song song với trục 
hoành và cắt trục tung tại diêm -2 

e) Tất ca các diêm năm trên dường thẳng chứa các tia phân giác 
cùa góc phần tư II và IV. 

g) Tất cá các diêm nằm trên đường thắng chứa các tia phân giác 
của góc phần tư I và III 
Ghi Iihớ: 

- Trục tung Oy là tập hợp các điếm có hoành độ băng 0. 

- Trục hoành Ox là tập hợp các điếm có tung độ băng 0. 



64 





Hướng dẫn giai 

Ta có: A(l;4) ; B(5;2) ; C,(2;-3) 

D(-2;-2' ; E(-4;3) 

Bài 23 Trên hệ trục tọa độ Oxy lấy diêm A. 

Điếm A (x,y) nằm ớ góc phần tư nào, nếu: 

a) X > 0, y > 0 

b) X > 0, y < 0 

c) X < 0, y > 0 

d) X < 0, y < 0 

Hướng dẫn giải 

a) Nếu X > 0, y > 0 thì A(x,y) ớ góc phần tư I 

b) Nếu X > 0, y < 0 thì A(x,y) ớ góc phần tư IV 

c) Nếu X < 0, y > 0 thì Aíx,y) à góc phần tư II 

d) Nếu X < 0, y < 0 thì A(x,y) ớ góc phần tư III 

Bài 24 Cho điếm P(a;b). Các số a, b phai có điều kiện gì đế: 

a) p nằm trong góc phần tư II 

b) p năm trên trục hoành 

c) p nằm trên trục tung 

d) p trùng với góc tọa độ 

e) p nằm trên đường thắng chứa các tia phân giác của góc phầi 
tư II và IV 

g) p nằm trên dường thăng chứa tia phân giác của góc I hoặ' 
đường thăng chứa tia phân giác cùa góc II 
Hướng dẫn: 

a) a < 0, b > 0; b) a bất kỳ, b = 0 
c) a = 0, b bất kỳ; d) a = b = 0 

e) a = b ; g) |a| = |b| 



§7. ĐÓ THỊ CỦA HÀM số y = ax (a * 0) 

A. Kiên thức cơ bản cần nhớ 

1. Đố thị cua ham sỏ: 

Đó thị cua hàm sô y = flx) là tập hợp tất cá các điếm biếu diễn các 
cập giá trị tương ứng (x;y) trên mặt phăng tọa độ. 

2. Đô thị cua hàm số y = ax (a * 0) 

Đó thị cùa hàm số y = ax (a * 0) là một đường thẳng đi qua gốc tọa 

độ. 




* Vì dồ thị của hàm số y = ax là một đường thẳng đi qua gốc tọa 
độ nên ta chi cần xác định thêm một điềm A (thường cho X = 1; 
y = a) khác điếm gốc o. Vè đường thẳng OA ta được đồ thị cùa 
hàm số y = ax. 

B. Các bài toán 

Bài 19 Xác định hệ số a của hàm số y = ax biết đồ thị của nó di qua 
điếm A(l;3); điếm B(-2;l). Cho biết hàm số trong mỗi trường 
hợp trên đi qua gốc nào của hệ trục tọa độ, tại sao? 

Giải 

Hàm sô đi qua điếm A(l;3) nên ta có: 

3 = a . 1 => a = 3 

Vậy y = 3x 


67 




Tương tự, hàm sỏ di qua diêm B(-2;l). ta có: 

-2 = a . 1 H = - 1 

Vậy y = -1 

Đồ thị hàm sò y = 3x ớ góc 1 và III 

Đồ thị hàm sô y = - - xơ góc II và IV 

Bài 20 Cho hàm sô y = fix) có đồ thị là nhửng điếm năm trên đường 
thẳng OA như hình vẽ: 



a) Viết công thức xác định hàm số 

b) Điền vàơ ó trống trong báng giá trị cùa hàm số ứng với giá 
trị của các biên số. 


X 

-1 

1 

3 

2 

5 

2 

3 

4 

fix) 








Giải 

a) Hàm số có dạng y = ax, với A(-2;3) 
ta dược 3 = a (-2) 



b) Ta có công thức y = - 


3 

2 


Từ dó ta tìm được báng sau. 


68 





Bài 21 Cho biết hàm sô y = f(x) có đỏ thị là những điê 
đường thẳng OM (hình dưới) 

a) Tìm trên đồ thị điếm có hoành độ bằng 1 

b) Tim tron đố thị điẻm có tung độ bằng 3. 

c) Viết công thức xác dịnh hàm số. 


Giải 

y 



a) Điếm có hoành độ bằng -1 là (-1;2) 

b) Điếm có tung độ bàng 3 là (-1,5; 3) 

c) Công thức tông quát của đồ thị hàm số là y = ax. 
Đồ thị đi qua điếm A(-l;2) nên ta có: 

2 = a(-l) => a = - 2 

Vậy công thức xác định hàm số là: 










c. Luyện tập 

Bài 25 Vè đồ thị hàm sô y = -2x. Tìm trên đồ thị nhừng điếm có 
tung độ bàng -1; 2; -4. 

Hướng dẫn giải 

Vẽ đồ thị: Cho X = 1 ta được y = - 2 nên điếm A(l;-2) thuộc đồ 
thị. 



Điếm có tung độ bằng 2 thì hoành độ là -1. 
Điếm có tung độ băng -4 thì hoành độ là 2. 
Bài 26 Vè đồ thị của hàm số: 

3x với X > 0 
y = 1 

- -r X với X < 0 
2 

Hướng dẫn giải 

• Với X > 0 

Cho X = 0 được y = 0 

=> o (0;0) thuộc đồ thị 













Chương III 

THỐNG KÊ 

§1. THU THẬP SỐ LIỆU THỐNG KÊ - TẦN số 

A. Kiến thức cơ bản cần nhớ 

- Các sò liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là sỏ 
liệu thống kê. Mồi sỏ liệu là một giá trị cua dâu hiệu. 

• Dấu hiệu được kí hiệu bằng các chữ in hoa X, Y... 

• Giá trị cua dấu hiệu thường được kí hiệu là X. 

- Số tất cá các giá trị (không nhất thiết khác nhau) cua dấu hiệu 
bÀng số các đơn vị điều tra, kí hiệu là N. 

- Sô lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu 
là tần sô cùa giá trị đó, kí hiệu là n. 

* Chú ỷ: 

Cần phân biệt n (tần số cùa một giá trị) với N (số các giá trị); X 
(kí hiệu đôi với dâu hiệu) và X (kí hiệu đôi với giá trị cùa dấu 
hiệu). 

B. Các bài toán 

B«ài 1 Điều tra về sự tiêu thụ điện năng (KW/giờ) của 20 gia đình cùa 
một tô dân phố, kết quả như sau: 


103 

180 

215 

190 

190 

90 

103 

90 

190 

90 

215 

90 

215 

90 

180 

103 

98 

90 

215 

190 


a) Cho biết dấu hiệu cần tìm hiểu? Số tất cả giá trị cùa dấu hiệu. 

b) Viết các giá trị khác nhau cùa dấu hiệu, số các giá trị khác 
nhau và tìm tần số của chúng. 

Giải 


73 




a) Dấu hiệu: số KW điện năng tiêu thụ. 

Có tất cả 20 giá trị của dấu hiệu, 
bi Các giá trị khác nhau cùa dấu hiệu là 90, 98, 103, 180, 190, 
215 nên số các giá trị khác nhau là 6. Tần số tương ứng của 
các giá trị trèn là 6, 1, 3, 2, 4, 4. 

Bài 2 Đội tuyến học sinh giói toán của một trường dự thi đạt diêm 
như sau: 

7, 12, 8, 8, 10, 18, 19, 17, 8, 18. Cho biết: 

a) Dâu hiệu cần tìm hiếu ? Sô tất cá các giá trị của dấu hiệu. 

b) Số các giá trị khác nhau cùa dấu hiệu? 

c) Viết các giá trị khác nhau cùa dấu hiệu và tìm tần sỏ cua 
chúng. 

Giải 

a) Dấu hiệu cần tìm hiếu là điếm thi của mỗi học sinh. 

Số tất cả các giá trị của dấu hiệu: có tất cả 10 giá trị. 

*b) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu là 7, 8, 10, 12, 17, 18, 19. 

Vậy số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là 7. 
c) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu là 7, 8, 10, 12, 17, 18, 19. 
Tần số tương ứng của các giá trị trên lần lượt là: 1, 3, 1, 1, 1, 
2 , 1 . 

Bài 3 Một người ghi lại số lượng nước tiêu thụ (tính theo m 3 ) trong 
một xóm gần 15 hộ đế làm hóa đơn thu tiền. Kết quả ghi như 
sau: 


28 

35 

41 

27 

30 

45 

30 

25 

28 

24 

50 

45 

41 

25 

30 


a) Cho biết dấu hiệu là gì? Các giá trị khác nhau của dấu hiệu 
và tần số của từng giá trị đó. 

b) Bàng số liệu này còn thiếu sót gì và cần phải lập bảng như 
thế nào? 

Giải 


74 




a) Dâu hiệu: Số m 3 nước tiêu thụ cua từng hộ. 

Các giá trị khác nhau của dấu hiệu: 25, 27, 28, 30, 35, 41, 45, 50. 
Tần sô tương ứng của các giá trị trên lần lượt là: 1, 2, 2, 3, 2, 
2 . 2 , 1 . 

b) Bang số liệu này còn thiếu tên các chủ hộ cùa từng hộ đé từ 
đó mới làm được hóa đơn thu tiền. 

Vậy người đó phải lập danh sách các chủ hộ theo một cột 
tương ứng với từng hộ thì mới làm hóa đơn thu tiền cho từng 
hộ được. 

D. Luyện tập 

Bài 1 Điều tra số con của 40 gia đình trong 1500 gia đình cua phường 
A có bảng số liệu ban đầu sau: 


4 

1 

2 

2 

0 

2 

1 

0 

2 

3 

2 

2 

2 

3 

1 

3 

5 

2 

1 

0 

1 

2 

2 

2 

3 

4 

2 

1 

0 

1 

0 

3 

4 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

0 


a) Dấu hiệu cần tìm hiếu là gì? Số tất cả các giá trị cúa dấu hiệu. 

b) Viết các giá trị khác nhau của dấu hiệu, số các giá trị khác 
nhau và tìm tần số của chúng. 

Hướng dẫn: 

a) Dấu hiệu: số con 

Số tất cả các giá trị của dấu hiệu là 40. 

b) Các giá trị khác nhau của dấu hiệu là 0, 1, 2, 3, 4, 5. 

Sỏ các giá trị khác nhau là 6. 

Tấn số tương ứng là 6, 10, 15, 5, 3, 1. 

Bài 2 Số lượng học sinh nừ của từng lớp trong một trường trung học 
cơ sở được ghi lại trong bảng dưới đây: 


18 

14 

20 

17 

25 

14 

19 

20 

16 

18 

14 

16 


75 





Chu biết: 

a) Dấu hiệu là gì? sỏ tất cá các giá trị cùa dấu hiệu. 

b> Nêu các giá trị khác nhau cua dâu hiệu và tìm tần sỏ cua 
từng giá trị đó. 

Hướng dẫn giải 

a> Dấu hiệu: Sô học sinh nữ trong mồi lớp có tất cá 12 giá trị. 

b) Các giá trị khác nhau cua dấu hiệu là 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25. 
Tản sỏ tương ứng cua giá trị trén lần lượt là: 3, 2, 1,2, 1, 2, 1. 


§2. BẢNG “TẦN SỐ” CÁC GIÁ TRỊ CỦA DẤU HIỆU 

A. Kiến thức cơ bản cần nhớ 

- Từ bang thu thập số liệu ban đầu có thế lập bảng “tần số” (bảng 
phân phối thực nghiệm). 

- Bang “tẳn số” giúp người điều tra dễ có những nhận xét chung 
về sự phân phối các giá trị của dấu hiệu và tiện lợi cho việc tính 
toán sau nầy. Nghĩa là: 

+ Dấu hiệu chỉ lấy những giá trị khác nhau nào trong dãy giá trị. 

+ Mỗi giá trị khác nhau đó xuất hiện bao nhiêu lần trong cá quá 
trình điều tra. 

B. Các bài toán 

Bài 4 Số con trong 30 gia đình ơ một xóm được thống kê trong báng 

sau: 


0 

2 

2 

2 

4 

2 

3 

4 

2 

5 

1 

1 

5 

4 

3 

3 

2 

1 

3 

2 

2 

2 

4 

2 

3 

2 

1 

2 

2 

1 


a) Dấu hiệu ở đây là gì ? Số các giá trị là bao nhiêu ? Sô các giá 
trị khác nhau cùa dấu hiệu. 


76 




b) Lập bang “tần số” và rút ra nhận xét (giá trị lớn nhât, giá trị 
nho nhất, giá trị có tần số lớn nhất, các giá trị thuộc vào 
khoang nào là chú yếu). 

Giải 

a) Dâu hiệu: số con cùa mội gia dinh. 

Sô các giá trị là 30. Sôi các giá trị khác nhau là 6. 


b) Bang “tần sô”. 


Số con cùa một gia đình 

0 

1 

2 

3 

4 

5 


Tấn số (n) 

1 

5 

12 

6 

4 

2 

N = 30 


Nhận xét: 

- sỏ con cua một gia đình lớn nhất là 5. 

- Số con cùa một gia đình nho nhất là 0. 

- Giá trị 2 có tần sô lớn nhất là 12. 

Các giá trị (Số con cùa một gia đình) thuộc vào khoáng từ 1 đến 3. 
Sò gia đình có 2 con chiếm tí lệ cao nhất. 

?ài 5 Tuối nghề (tính theo năm) của 30 công nhân trong một tổ sán 
xuất được thống kê như sau: 


4 

2 

5 

4 

2 

8 

5 

7 

8 

10 

1 

9 

4 

2 

9 

7 

4 

3 

5 

4 

8 

7 

14 

4 

5 

6 

7 

5 

3 

7 


a) Dâu hiệu là gì? Số các giá trị khác nhau là bao nhiêu? 

b) Lập bang “tần số”, rút ra một số nhận xét (giá trị lớn nhất, giá 
trị nhó nhất, các giá trị thuộc vào khoáng nào là chú yếu). 

Giải 

a) Dấu hiệu: tuổi nghề của một công nhân có các giá trị khác 
nhau là 11 

b) Bang tần số: 


77 





Tuổi nghể của 
mỗi công nhân 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

_L 

9 

10 

14 


Tắn số (n) 

1 

3 

2 

6 

5 

ĩ 

5 

3 

2 

1 

1 

N = 30 


Tuôi nghề thấp nhất là 1 
Tuổi nghề cao nhất là 14 

Khó có thê' nói là tuối nghề cùa một số đông công nhân thuộc 
vào một khoảng nào. 

c. Luyện tập 

Bài 3 Đê khảo sát kết quả học toán cua lớp 7A, người ta kiếm tra 10 học 
sinh của lớp. Điểm kiểm tra được ghi lại như sau: 

4, 4, 5, 6, 6, 6, 8, 8. 8, 10. 

a) Dấu hiệu là gì? Số các giá trị khác nhau là bao nhiêu? 

b) Lập bảng “tần số” theo hàng ngang và theo cột dọc. Nêu 
nhận xét (giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất). 

Hướng dẫn giải 

a) Dấu hiệu: Điểm.bài kiếm tra toán số các giá trị khác nhau 
của dấu hiệu là 5. 

b) Bảng “tần số theo hàng ngang” 


Điếm kiểm tra Toán 

4 

5 

6 

8 

10 


Tần số (n) 

2 

1 

3 

3 

1 

N - 10 


Bảng “tần số” theo cột dọc: 


Điểm kiếm tra Toán 

Tần số (n) 

4 

2 

5 

1 

6 

3 

8 

3 

10 

1 


N = 10 


Nhận xét: Điểm kiểm tra cao nhất là 10 
Điểm kiểm tra thấp nhất là 4 






Bài 4 Cho bang “tẩn số” 


Giá trị 

5 

10 

15 

20 

25 


Tấn sô (n) 

1 

2 

12 

3 

2 

N = 20 


Từ báng này viết lại một bang sô liệu ban đầu. 

Hướng dẫn giải 

Có thê viết một bảng sô liệu ban đầu như sau: 


15 

15 

25 

20 

5 

15 

10 

25 

15 

20 

20 

15 

15 

15 

10 

15 

15 

15 

15 

15 


Bài 5 Bạn Nam đếm các chữ cái trong dòng chữ “Ngàn hoa việc tốt 
dâng lên cô thầy” đê cắt khâu hiệu bằng cách lập bảng thống 
kê các chữ cái với tần số xuất hiện của chúng. Số các chữ cái 
xuất hiện từ ba lần trơ lên là: 

a) 2; b) 3; c) 4; d) 5. 


Hướng dẫn giải 

Chọn câu c. 

Ta có bảng thống kê sau: 


N 

JL 

A 

H 

0 

V 

I 

E 

c 

T 

D 

L 

Y 

4 

2 ] 

4 

2 

3 

1 

1 

2 

2 

3 

1 

1 

1 


Các chữ cái xuất hiện từ ba lần trở lên là N, A, o, T. 


§3. BIỂU ĐỔ 

A. Kỉến thức cơ bản cần nhớ 

- Ngoài bảng số liệu thống kê ban đầu, bảng “tần số”, người ta còn 
dùng biếu đồ để cho một hình ảnh cụ thể về giá trị của dấu hiệu 
và tần số. 

Có các loại biểu đồ như sau: biểu đồ đoạn thẳng, biếu đồ hình 
chữ nhật, biểu đồ hình quạt. 


79 






Biêu đồ đoạn thẳng (Biếu diễn sô cây trồng được cua mỗi lớp từ 
khối 6 đến khối 9 của một trường THCS). 



Biêu đồ hình chữ nhật. (Biêu diễn diện tích rừng nước ta bị phá 
từng năm từ 1995 đến 1 998 - Đ ơn vị trục tung 1000 ha) 



Biếu đồ hình quạt. (Biêu diễn kết qua phân loại học tập của học 
sinh khòi 7). 

Tón suất: Ngoài tần sô cùa một giá trị cùa dáu hiệu, người ta 
còn tính tần suất cua giá trị đó theo còng thức: 

í n : tần sô cùa một giá trị 
f = -— j f : tần suất cùa giá trị 
Ị N : số tất ca các giá trị. 


ỉ- Các bài toán 

ỉài 6 Điều tra ti lệ nữ sinh với toàn bộ sô học sinh trong 35 trường 
trung học cơ sớ (tính theo phần trăm) người ta được kết qua 
dưới đây: 


25 

32 

27 

37 

42 

50 

40 

69 

69 

64 

59 

54 

59 

37 

25 

69 

64 

40 

42 

50 

35 

56 

35 

56 

32 

47 

37 

27 

49 

43 

47 

47 

54 

49 

56 


a) Lập báng phân phối thực nghiệm giá trị X (ti lệ nừ sinh so 
với tống số học sinh trong một trường) 

b) Dựng biếu đồ cột đứng. 

Giải 


a) Bang phân phối thực nghiệm (“tần số”) cùa giá trị X (ti lệ nừ 
sinh so với tông sô học sinh trong một trường) 


Ti lệ nữ sinh 

25 

27 

32 

35 

37 

40 

42 

43 

47 

49 

50 

54 

56 

59 

64 

69 

Tấn sõ (n) 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

1 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 


81 













a) Dấu hiệu là gì ? Nêu các giá trị khác nhau cúa dấu hiệu. 

b) Biêu diễn băng biêu đồ đoạn thắng. 

Bài 8 Số lượng tiêu thụ hàng tháng trong năm về một loại hàng ớ 
một thành phố như sau (đơn vị tấn). 


Thang 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Sò lượng 

1500 

1500 

2000 

2000 

3000 

3500 

4000 

5000 

4000 

3000 

1500 

1000 


Hày biêu diễn tình hình nói trên bằng biêu đồ đoạn thảng. 


§4. SỐ TRUNG BÌNH CỘNG 

A. Kiến thức cơ bản cần nhớ 

Công thức tính số trung bình cộng cua dấu hiệu: 

^ + x 2 n 2 + x 3 n 3 .... + x k n k 

_ N 

trong đó Xi , x- 2 , ... x k là k giá trị khác nhau của dấu hiệu X; 
n ; , n 2 ; ..., n k là k tần số tương ứng. 

N là số các giá trị. 

Ý nghĩa'. Sô trung bình cộng thường được dùng làm đại diện cho 
dâu hiệu, đặc biệt là khi muốn so sánh các dấu hiệu cùng loại. 
Mốc của dấu hiệu là giá trị có tần sô lớn nhất trong bang tấn 
số; kí hiệu là M 0 . 

B. Các bài toán 

Bài 8 Một xạ thú bắn 60 phát súng, kết quá được ghi lại trong bàng 
dưới đây (số điếm cua từng phát). 


8 

9 

10 

9 

9 

10 

8 

9 

6 

8 

10 

10 

10 

9 

8 

10 

8 

9 

6 

8 

10 

9 

7 

9 

9 

6 

9 

8 

10 

8 

9 

9 

10 

6 

9 

5 

9 

8 

10 

9 

9 

10 

6 

10 

7 

9 

10 

9 

10 

9 

6 

10 

7 

7 

5 

9 

5 

7 

7 

9 


84 





a) Gọi X là số điếm đạt được sau mồi lần băn. Lập báng “tần 
số”, từ đó tính sô trung bình cộng. 

b) Tính sỏ trung bình cộng bằng công thức. 

Giải 


a) X: Số điếm đạt được mỗi lần băn. 

Lập bang “tần số” và tính sô trung bình cộng. 


Giá trị X 

Tần số n 

Các tích 


Xi - 5 

ni = 3 

15 


x-_. - 6 

na = 6 

36 


X, = 7 

n 3 = 6 

42 

x=ỉ°í = 8,4 

x 4 = 8 

n 4 = 9 

72 

60 

x 5 = 9 

n 5 = 21 

189 


x (i = 10 

n fi = 15 

150 



N = 60 

Cộng: 504 



b) Tính bằng công thức: 

V 3.5 + 6.6 + 6.7 + 9.8 + 21.9 + 15.10 504 

60 ~ 60 " ’ 

ỉài 9 Thời gian giải một bài toán của 50 học sinh được ghi lại trong 
bảng sau (tính theo phút). 


3 

10 

7 

8 

12 

9 

6 

8 

9 

6 

4 

11 

7 

8 

10 

9 

5 

7 

9 

6 

8 

8 

6 

6 

8 

8 

11 

9 

10 

10 

7 

6 

10 

5 

8 

7 

8 

9 

7 

9 

5 

4 

12 

5 

4 

7 

9 

6 

7 

6 


Đạt X là thời gian giải bài toán đó cùa một học sinh, hăy lập 
bảng “tần số” và tính X . 

Giải 

Ta có số tất cả các giá trị của dấu hiệu là 50. 

Lập bảng tần số: 


85 





Thời gian X 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Tần sô n 

1 

3 

4 

8 

8 

9 

8 

5 

2 

2 


Sô trung bình cộng: 

X = 13 + 3 4 + 4 5 -*• 8 6 1 8 7 i 9 8 1 8 9 + 5.10 + 2.11 + 2.12 
1+3+4+8+8+9+8+5+2+1 

= 7,58 (phút) 

c. Luyện tập 

Bài 9 Điều tra về số con của mỗi gia đình trong một khu phố, ta có 
báng sô liệu sau: 


0 

1 

0 

2 

3 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

0 

4 

1 

0 

2 

1 

2 

1 

0 


Hãy lập bảng “tần số” và tính số con trung bình của mỗi gia 
đình trong khu phố này. 

Hướng dẫn: 

— 27 

X = —• = 1,35. Vậy số con trung bình là 1. 


Bài 10 Điểm tổng kết môn Toán của từng em trong hai tố học sinh 
được ghi lại trong bảng dưới đây (mỗi tổ 12 em). 


TỔ 1 

1,7 

2,4 

3,5 

4,6 

5,2 

5,3 

5,4 

6,1 

6,3 

7,6 

8,8 

9,1 

Tô 2 

3,4 

3,6 

4,5 

4,8 

5,1 

5,2 

5,7 

6,0 

6,3 

6,4 

7,2 

7,8 


Tính số trung bình điểm tổng kết toán ở từng tổ. Nhận xét về 
điếm trung bình của hai tổ. 

Hướng dẫn: 

Tál: x-ff-w 

TỔ 2: X = I? = 5,5 
12 

Điểm trung bình hai tổ bằng nhau. 






lài 11 Hai đội tuyến của quận I và quận II thi học sinh giòi toán 
thánh phò đạt diêm như sau: 

Quận I : /. 8, 8, 8, 12, 12, 17, 18, 18. 19 
Quận II: 7, 9, 9 10, 10, 12, 12, 16 ,17 , 18 

Như vậy giá trị trung bình cùa điếm của đội tuyến có kết quả 
cao hơn gần bằng với: 

a) 11,5, b) 12, c) 12,5, d) 13, e) 13,2 

Hướng dẫn giải 

Chọn câu c. 


Đội tuyển Quận I Đội tuyến Quận II 


Giá trị X 

Tần số n 

Các tích 


Giá trị X 

Tần số n 

Các tích 

7 

1 

7 


7 

1 

7 

8 

3 

24 


9 

2 

18 

12 

2 

24 


10 

2 

20 

17 

1 

17 


12 

2 

24 

18 

2 

36 


6 

1 

16 

19 

1 

19 


17 

1 

17 





18 

1 

18 


10 

127 



_10 

120 

X 



X 



Đội tuyến quận I đạt kết quả cao hơn và có X = 12,7 
lài 12 Sau khi tính được số trung bình của 35 điếm số, một học sinh 
lần lượt kế luôn số trung bình với 35 điếm số, và lại tính số 
trung bình cúa 36 điểm số. Tí sô cúa số trung bình thứ hai 
vđi sô trung bình thực sự là: 

a) 1:1 b) 35:36 c) 36:35 d) 2:1 e) đáp số khác 

Hướng dẫn giải 

Chọn a. 

Gọi 35 diêm số là X|, x z , ... x 36 và trung bình của chúng là X . 

Thế thì trung bình của 36 số là 
^ 35X + X y 

36 

Vậy tỉ sô cần tìm là 1. 


87 




Chương IV 

BIỂU THỨC ĐẠI SỐ 

§1. KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI số 

A. Kiến thức cơ bán cần nhớ 

1. Khái niệm: Biêu thức mà trong đó ngoài các số, các ký hiệu phép 
toan cộng, trừ, nhân, chia, nâng lén lũy thừa còn có các chừ được 
gọi là biêu thức đại số. 

- Các chữ đại diện cho một số xác định được gọi là hàng số. 

- Các chữ đại diện cho những :3Ô tùy ý nào đó được gọi là biến số. 

2. Chú ý: 

- Trong biêu thưc đại số, vì (Chữ đại diện cho sô nên khi thực hiện 
các phép toán trên các chữ, ta có thê áp dụng những tính chất, 
qui tắc phép toán như trên các số, 

- Các biêu thức đại sô chứa biến ớ mẫu chưa được xét trong chương 
này. 

B. Các bài toán 

Bài 1 Hãy viết các biếu thức đạỉi số đê diẻn đạt các ý sau: 

a) Tống cùa a và b. 

b) Tỏng các binh phiưomg tcua X và y. 

c) Tống các bình phiương c-ua ba sô a, b, c. 

d) Bình phương cua hiiệiu và b. 

Giải 

a) a + b b) X 2 + y 2 

c) a 2 + b 2 + c 2 d) (a - b) 2 

Bài 2 Dùng các thuật ngiữ “tỏng”, “hiệu”, “tích”, “thương”, “bình 
phương” đê đọc cáic bitếui tìhức sau. 
a) 2x 2 +1 b) (X - 3) 2 

a + b 

c) (X - 1) (x + 1) d) 


88 



Giải 

a) Tống cua tích cua 2 với bình phương cua X và 1. 

b) Binh phương cua hiẽu X với 3 

c» Tích cua hicu hai sò X va 1 với tòng cua chúng. 

(!) Thương cua tòng hai sỏ a và b với tích hai sô ây. 

Bài 3 Cho các biếu thức A = 5a'bV J và B = a b" - a 2 b : . 

a) Chứng minh biếu thức A không âm với mọi a, b, c. 

b) Khi náo thì biêu thức B là sô dương. 

Giải 

a) Vì 5 > 0: a’ 0, b' > 0, c tí > nên 

A = 5a"bV’ hay biêu thức A không àm với mọi a, b, c. 

b) Ta có B = a V - a"b J = a 2 b 2 (a - b) 

Đê B > 0 thi a 2 b 2 (a-b) > 0 

suy ra a - b > 0 hav a > b. 


c. Luyện tập 

Bài 1 Hãy viêt các biếu thức đại sô đế diễn đạt các ý sau: 

a) Hiệu cua X và y. 

b) Hiệu các bình phương cùa a và b 

c) Tóng các bình phương cua ba sỏ a, b, c. 

d) Bình phương cua tống a và b. 

Hướng dẫn giái 

a) X - y b) a 2 - b 2 

c) a 2 + b 2 + c 2 d) (a + b) 2 

Bài 2 Viết các bịệu thức đại số sau: 

a) Thương giừa hiệu một số với nghịch đáo cùa nó và tông cùa 
sô đó với nghịch đáo của nó. 

b) Thương giữa hiệu hai bình phương và tổng hai bình phương 
cùa hai sô khác 0. 


1 

a - 

a) - ~~Ỷ ta * 0) 


Hướng dẫn giải 

b) (a * 0, b * 0) 

a 2 + b 2 


89 





Bài 3 Viết các biếu thức đại sô biếu diễn: 

a) Sô nguyên chẵn; sô tự nhiên chẵn. 

b) Sô nguyên lé; số tự nhiên lé. 

c) Sô nguyên chia hết cho 3; sô nguyên chia cho 3 dư 2. 

d) Hai số tự nhiên le liên tiếp. 

Hướng dẫn giải 

a) 2n (n e Z): 2n (n e N) 

b) 2n + 1 (n e Z); 2n + 1 (n e N) 

c) 3n (n 6 Z); 3n + 2 ( n Ẽ Z) 

d) 2n - 1, 2n + 1 (n e N) 

Bài 4 Đọc các biêu thức đại số sau: 

a) n (n + 1) (n + 2) (ne N) 

b) a 3 + b 3 + c 3 

c) — + — + - (x, y, z * 0) 

X y z 

d,,a + b) (H) 

Hướng dẫn: 

a) Tích của ba số tự nhiên liên tiếp. 

b) Tông các lập phương cùa ba sỏ a, b, c 

c) Tổng các nghịch đáo cúa ba sô X, y, z. 

d) Tích của tổng hai số a và b với nghịch đảo của hiệu hai số ấy. 

§2. GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIEU THỨC ĐẠI số 
A. Kiến thức cơ bản cần nhớ 

, Để tính giá trị của một biêu thức đại sô tại những giá trị cho 
trước của các biến ta thay những giá trị cho trước đó vào biêu 
thức rồi thực hiện các phép tính. 


90 



B. Các bài toán 

Bài 4 Hãy thay X = 2, y = -1 vào các biêu thức đại sô sau rồi tính 
kết qua: 

a) 2(x + l)(y + 2) b) (x - l)y 2 

Giải 

a) Thay X = 2, y = -1 vào biếu thức 2(x + l)(y + 2) ta được: 

2(2 + 1)(—1 + 2) = 2 . 3 . 1 = 6 

b) Thay x = 2, y = — 1 vào biếu thức 
(x — 1) y 2 ta được: 

(2 - 1) . (-1) 2 = 1.1 = 1 
Bài 5 Tính giá trị biểu thức sau 

a) 2x - 3y + 1 tại X = 2 ’ ^ = ” 3 

b) 2x 2 - y 2 + z 3 tại X = 1 , y = -1, z = -1 

Giải 

a) Thay X = 2 ’ y = ~ 3 v à° thức 

ta được: 2 . ị - 3 . (-ị) + 1 = 1 + 1 + 1 = 3 
2 3 

b) Thay X = l,y = -1, z = -1 vài biêu thức ta được: 

2 . I 2 - (-1) 2 = (-1) 3 = 2 -1-1 =0 
Bài 6 Tính giá trị cùa biếu thức 

A = 2x 2 - 5x + 1 tại |x| = 4 
’ 2 

Giải 

vì |x| = 4 nên X = 4 hoặc X = - 4 
• 2 2 2 

Tại X = 4 thì A = 2( 4 ) 2 - 5 . 4 +1 
2 2 2 



91 



c. Luyện tập 

Bài 5 Cho hai biêu thức: 

M = X 2 - 3x + 5, N = 2x - 1. 

a) Tính giá trị của mồi biếu thức tại X = 3, X = 2. 

b) Nói rằng biếu thức M và biêu thức N bằng nhau là đúng hay 
sai? Tại sao? 

Hướng dẫn giải 

a) Tại X = 3 ta có: 

M = 3 2 -3. 3 + 5 = 9- 9 + 5 = 5 
N = 2.3*-l = 6- l= 5 
Tại X = 2 ta có: 

M = 2 2 - 3 . 2 + 5 = 4 - 6 + 5 = 3 
N = 2.2 - 1 =4-1 = 3 

b) Nói biếu thức M và biểu thức N bằng nhau là sai 
Chảng hạn với X = 0 thì: 

M = 0 2 -3.0 + 5 = 5 
N = 2.0 - 1 = -1 
Khi đó M và N không bằng nhau. 

Bài 6 Giá trị của biêu thức 5x - 3y tại X = - \, y = là: 

5 3 


Hướng dẫn giải 

Thay X = - ^, y = i vào biểu thức ta được: 

5 . (-ị) - 3 . (ị) = -1 - 1 = -2 
5 3 

Vậy chọn câu d. 


92 



Bài 7 Tính giá trị cua biếu thức: 

a> a,\ 2 - ax + 3 tại X = 1; X = -1 
b) ax' + bx + c tại X = 1; X = -1 
Hướng dẫn: 

a) X = 1 giá trị biêu thức báng 3 

X = -1 giá trị biêu thức bằng 2a + 3 

b) X = 1 giá trị biêu thức bàng a + b + c 
X = -1 giá trị biêu thức bằng a - b + c 

Bài 8 Cho f(x) = ax 2 + bx + c. Chứng minh rằng không có những sô 
nguyên a, b, c nào làm cho: 
fìx) bằng 1 khi X = 1998 và bằng 2 khi X = 2000 
Hướng dẫn: 

Xét ÍÌ2000) - fí 1998), ta được: 

a(20 00 2 - 1998 2 ) = b(2000 - 1998) = 1 
Vê trái cùa đăng thức trên chia hết cho 2 còn vế phải thì không. 

§3. ĐƠN THỨC 

A. Kiến thức cơ bản cần nhớ 

1. Đơn thức: 

Đơn thức là biêu thức đại sô chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc 
một tích giữa các số và các biến. 

Số 0 được gọi là đơn thức không. 

2. Đơn thức thu gọn: 

Đơn thức thu gọn là đơn thức chi gồm tích cua một sô với các biến, 
mà mỗi biến đả được nâng lên lũy thừa với số mù nguyên dương 
(mỗi biến chi được viết một lần). Sổ nói trên gọi là hệ số, phần 
còn lại gọi là phần biến của đơn thức thu gọn. 

3. Bậc của một đơn thức: 

Bậc cùa đơn thức có hệ sô khác 0 là tổng số mũ của tất cá các biến 
có trong đơn thức đó. 


93 



4. Nhân hai đơn thức: 

Đê nhân hai đơn thức ta nhân các hệ sô với nhau và nhân các 
phần biến với nhau. 


B. Các bài toán 

Bài 7 Trong các biêu thức sau, biếu thức nào là đơn thức: 
a> 2 + xy 2 b) 3x 2 y 3 z 

c) 3^ d)(1 - Ẹ )x 2 y 


Giải 


a) 2 + xy 2 không phải là đơn thức vì là biêu thức đại sô có chứa 
phép cộng. 

b) 3x 2 y 3 z là đơn thức vì là biếu thức chỉ gồm tích cùa số với các 


biến 

c) 3^ là một đơn thức vì nó là một số. 


d) (1 - ^ )x 2 y = — x 2 y là một đơn thức vì là biếu thức dại số chi 
gồm một tích của sô với các biến. 

Bài 8 Thu gọn và chi ra phần hệ số, phần biến của các đơn thức sau: 

a) 2xy 2 . (--ị x 2 y) 

4 


b) ^ ax 2 y 3 xy 2 (a là hăng số) 

2 

c) -ýgabx 2 . 5ax (a, b là hàng số) 

d) (3 + 2,7)x 2 y 3 z 


Giải 

a) 2xy 2 . (- \ x 2 y) = 2.(--ị ) . X . X 2 . y 2 . y 
4 4 



Phần hệ số là - — , phần biến là x 3 y 3 


94 



b) “ ax 2 y 3 xy 2 = I a.x 2 . X . y 3 . y 2 = ^ a . X 3 . y 5 

2 ^ 

Phần hệ sô là ^ a, phân biến là X y 

2 , _ 2 _ „ „ , 2 2 2i 

c ) — abx .5ax = - — - .o.a.a.b.x -X = ab.x 

15 15 3 

2 2 . . -i 

Phần hệ số là a b, phần biến là X 

d) (3 + 2,7)x 2 y 3 z = 5,7 . x 2 y 3 z 

Phần hệ số là 5,7; phần biến là x 2 y 3 z 

Bài 9 Cho các đơn thức 4 x 2 y 3 và 3xy 2 
2 

a) Tìm tích cúa các đơn thức trên và cho biết phần hệ số, phần 
biến, bậc các đơn thức vừa thu được. 

b) Tính giá trị của đơn thức vừa thu được với X = i, y = -1. 


Giải 

a) ( - x 2 y 3 ) . (3xy 2 ) = (~ . 3)(x 2 . x).(y 3 . y 2 ) = ^ x 3 y 5 . 
Phần hệ số là ^ phần biến là x 3 y 5 . 


Bậc cùa đa thức là 8. 


b) Với X = X ; y = -1 ta được: 

2 

1 . (Ị) 3 . (-1) 5 = I . Ặ (-1) = 

2 2 2 2 3 


-3 

16 


c. Luyện tập 

Bài 9 Thu gọn các đơn thức: 

a) (1 J x 2 y)(- § xy)°(-2 \ xy) 

4 0 z 

1 1 X 3 

b) ( ^ X . X 2 . )(2y . 4y 2 .8y 3 ) 


95 



c) < - ^ > :i 3xv . 4a 2 x ( I Ị v 2 a> trong (ló a là hang số. 

d) <2x 2 y 3 z 4 ) k í- * XV'r 

e) (2 ịx 2 y 3 ) 10 . ( ị X ; Ỵ') |( ' 

3 3 7 

Hương Hàn: 

a) -2 Ị-i x 3 y ; b )x 6 y ( ’; 

c) - aVy :i ; d)2 k '’x 2k ‘ J y' ;k *V k e) x 70 y 70 

Bài 10 

3 2 4 

a) Tính tích các đơn thức (- 7 x"’z) ; ( -- xy 2 z 2 ) và ( — x 3 y) 

8 3 5 

b) Tính giá trị cua mỗi đơn thức và giá trị cùa tích các đơn thức 
tại X = -1: y = -2; z = 3. 


Hướng dẫn giái 

a) - -ị- x fi y 2 

5 

b) Thừa số thứ nhất: -1 \ 

8 

Thừa số thứ hai: -24 
Thừa sô thứ ba: 1 ~ 

Tích: - 43 — 

5 5 

Nhận xét: Giá trị cúa tích các đơn thức bàng tích các giá trị cùa 
các đơn thức. 

Bài 11 Hai đơn thức -3xy 2 và 2x 3 y 2 có thê có giá trị dương được 
không? 

Hướng Hỗn giai: 

Xét tích: <-3xy 2 )2x 3 y 2 = -6x 4 y' < 0 với mọi X, y. 

Do đó hai đơn thức không thế cùng có giá trị dương. 

Bài 12 Chứng minh rằng ba đơn thức x 2 y 3 - 7 xy 2 ; 16x’y không 
2 4 

thê cùng có giá trị âm. 


96 



Hướng dẫn giải 

Xét tích: I--Ị- x 2 y 3 ) . (- ^ xy 2 ) . 16x’y = 6x s y fi > vơi mọi X, y. 

2 4 

Vậv ba đơn thức này không thè cùng có giá trị âm. 

§4. ĐƠN THỨC ĐỔNG DẠNG 

A. Kiến thức cơ bản cần nhớ 

1. E)ưn thức đồng dạng: 

Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ sô khác 0 và có cùng 
phần biến. 

Mọi sô thức khác 0 là các đơn thức đồng dạng. 

2. Cộng trừ các đơn thức đồng dạng: 

Đế cộng (hay trừ) các đơn thùrc đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ 
sô với nhau và giữ nguyên phẩn biến. 

B. Các bài toán 

Bài 10 Xếp các đơn thức sau thành nhóm các dơn thức đồng dạng: 

5x 2 y 2 z; ^ X 2 yz; 2xy 2 z; -3x 2 yz, 

- '|xy 2 z; Ệx 2 y 2 z; -2x 2 yz; xy 2 z. 

Giải 

Ta có ba nhóm các đơn thức đồng dạng: 

I x 2 yz; -3x 2 yz; -2x 2 yz 

,, , 3 , ., 

2xy z; xy z; xy z. 

4 

- 2 2 2 2 2_ 

5x y z; ỹ X y z 

Bài 11 Viết ba đơn thức đồng dạng với dơn thức 3x 2 y 3 z rồi tính tống 
cùa cả bốn dơn thức đó. 

Giải 

Có rất nhiều cách viết ba đơn thức đồng dạng với đơn thức 
3x 2 y 3 z, chẳng hạn: 


97 



0 2 , 2 2 , 2 , , 

-2x y z; -r X y z; - : X y z 
3 * 3 

Tính tống: 

3x 2 y 3 z + (-2x 2 y 3 z) + ^ x 2 y 3 z + (- ^ x 2 y 3 z) 

= (3x 2 y 3 z - 2x 2 y 3 z) + ( “ x 2 y :i z - ^ x 2 y 3 z) = x 2 y 3 z. 

Bài 12 Cho các đơn thức sau: 

2 „ 2 ... 1 .... 2 . 1 „2.2 

3 x y: 2 xy ’ 3 y: xy 

a) Xếp các đơn thức trên thành nhóm các đơn thức đồng dạng 
rồi tìm tống của từng nhóm các đơn thức đồng dạng đó. 

b) Tính tích cùa tống các nhóm đơn thức đồng dạng vừa tìm 
được ơ trên và cho biết bậc cùa đơn thức nhận được. 


a) Ta xếp dược các nhóm đơn thức đồng dạng như sau. 
2 „ 2 ... 1 „ 2 ... 1 „„ 2 . „..2 


Tổng của từng nhóm là: 

2 „ 2 ., . , 1 2 \ , 21 ,2 _ 1 2 

-ỉ xy 2 + xy 1 = (-Ỉ + 1) xy 2 = ị xy 2 . 

b) Tính tích của các tổng trên. 

3 xV 2 * yi, *6 xV ' 

Bậc của dơn thứe vừa nhận được là 6. 


c. Luyện tập 

Bài 13 Điền đơn thức thích hợp vào ô trống: 

a) 2x 3 y 3 + □ * 9x 2 y 3 

b) 3xỹ + □ = -5x 3 y 2 
0 xy 2 - □ 5= 3xy 2 


Đáp số: 

7x 2 y 3 ;; -8x 3 y 2 ; -2xy 2 


98 



Bài 14 Viết các đơn thức sau dưới dạng tông hoậc hiệu cùa hai đơn 
thức, trong đó có một số hạng bằng 2 xy: 

2 ,9 4 

a) 5xy; b)-xy; c) 4 xy; d) 4 xy; e)-4 xy 
J 5 4 3 

Hướng dẫn giải 

a) 5xy = 2xy + 3xy; 

b) -xy = 2xy - 3xy; 

c) ị- xy = 2 xy - 2 xy + ^ xy = 2 xy - ^ xy 

5 5 5 

9 1 1 

d) 4 xy = 2 4 xy = 2 xy + 4 xy 

4 4 4 

4 4 10 

e) - Ỷ xy = 2 xy - 2 xy - Ỷ xy = 2 xy - — xy 

Bài 15 Thực hiện các phép tính sau: 

a) 3x 2 y + 4x 2 y - 6 x 2 y x 2 y 

b) a 3 x + b 3 x - C 3 X (a, b, c là hằng số) 

1 * 1 2 . 5 2 

c 2 xy 3 xy + 6 xy 

d) (-|x 2 y 3 ) 3 e)( 2 x 2 yr l ' 

f) (- \ x 2 y 3 )“ g) (- -7 xy 2 z 3 )“ 

5 4 

Đáp sô : 

a) x 2 y- ị x 2 y = ì x 2 y b) (a 3 + b 3 - c 3 )x 

c) xy 2 d) - i x 6 y 3 

e) 2 ,,+1 . x 2 ín+l ’.y n+1 x 2 n .y 3n 

5 

g) (-4“-x"y 2 " .«*■ 

4 

Bài 16 Tính giá trị biểu thức: 

a) 15x 4 - 7x 4 + (-20x 2 )x 2 với X = -1 

b) 23x 2 y 3 + 17x 3 y 3 + (-50x 3 )y 2 với X = 1; y = -1 


99 



Hướng dẫn giải 

a) 15x 4 + 7x 4 + (-20x 2 )x 2 = 2 x 4 

Với X = -1 ta có: 2x 4 = 2(-l) 4 = 2 

b) 23x 3 y 3 + 17x 3 y 3 + <-50x 3 )y 2 = 40x 3 y 3 - 50x 3 y 2 
Với X = 1; y = -1 

Ta có: 40x 3 y 3 - 50x 3 y 2 

= 40(1) 3 (-1) 3 - 50(1) 3 (-1) 3 
= -40 -50 = -90 

Bài 17 Chứng minh rằng nếu a = x 3 y; b = x 2 y 2 
c = xy 3 thì với mọi X, y ta đều có. 

a) ac + b 2 - 2x 4 y 3 = 0 

b) ay 2 + cx 2 = 2xyb 

c) abc + b 3 > 0 . 

Hướng dẫn giải: 

a) Ta có: ac + b 2 - 2x 4 y 4 = x 3 yxy 3 + (x 2 y 2 ) - 2x 4 y 4 

= x 4 y 4 + x 4 y 4 - 2x 4 y 4 = 0 

b) Xét hiệu ay 2 + cx 2 - 2xyb = x 3 yy 2 + xy 3 . X 2 - 2xy . x 2 y 2 

= x 3 y 3 + x 3 y 3 - 2x 3 y 3 = 0 

Do đó: ay 2 + cx 2 = 2xyb. 

c) abc + b 3 = x 3 y.x 2 y 2 .xy 3 + (x 2 y 2 ) 3 = x 6 y 6 + x 6 y 6 

= 2xV 

Với mọi X, y ta đều có x u y 6 > 0, do đó: abc + b 3 > 0 

§5. ĐA THỨC 

A. Kiến thức cơ bản cần nhớ 

1. Đa thức: 

Đa thức là một đơn thức hoặc một tổng của hai hay nhiều đơn thức. 
Mỗi đơn thức trong tống gọi là một hạng tử của đa thức đó. 

2. Thu gọn đa thức: 

Trong đa thức nếu còn chứa các hạng tử đồng dạng thì ta thực hiện 
phép cộng các đơn thức đồng dạng đê được đa thức thu gọn. 


100 



3. Bác cua đa thức: 

Bậc cua đa thức là bậc cua hạng tứ có bậc cao nhất trong dạng thu 
gọn cua đa thức đó. 

Chu ỳ: 

- Sỏ 0 cũng gọi là đa thức không và nó không có bậc. 

- Khi tìm bậc cua đa thức, trước hết phái thu gọn đa thức đó. 

B. Các bài toán 

Bài 13 Thu gọn các đa thức sau và tìm bậc cua đa thức: 

a) 3xy 2 z + 2x 2 yz - 4xy 2 z - 5x 2 yz = -2xyz 

b) 2x G - xy G + 3x 2 y 5 + 3xy 6 + 2x 2 y 5 . 

Giải 

a) 3xy 2 z + 2x 2 yz - 4xy 2 z - 5x 2 yz - 2xyz 

= 3xy 2 z - 4xy 2 z + 2x 2 yz - 5x 2 yz - 2xyz 
= -xy 2 z - 3x 2 yz - 2xyz. 

Bậc của đa thức là 4. 

b) 2x e - xy 6 + 3xy 6 + 2x 2 y 5 

= 2x° - xy 6 + 3x 2 y 5 + 3xy 6 + 3x 2 y 5 + 2x a y 5 
= 2x G + 2xy G + 5x 2 y 5 

Bài 14 Viết đa thức 2x 3 - 3x 4 + X 2 + X + 1 thành: 

a) Tông của hai đa thức 

b) Hiệu cùa hai đa thức 

Giải 

Có nhiều cách viết, chăng hạn: 

a) 2x 3 - 3x 4 + X 2 + X + 1 = (2x 3 - 3x 4 ) + (x 2 + X + 1) 
hoặc (2x 3 - X 4 ) + (-2x 4 + X 2 + X + D... 

b) 2x 3 - 3x 4 + X 2 + X + 1 = (2x 3 - 2x 4 ) - (x 4 - X 2 - X - 1) 
hoặc (X 3 - X 4 + X 2 + X + 1) - (2x 4 - X 3 )... 

Bài 15 Tính giá trị các đa thức 

a) 5x 2 y - 5xy 2 + xy tại X = -2, y = -1 

b) ^ xy 2 x 2 y - xy + xy 2 - -^x 2 y + 2xy tại X = 0,5; y = 1. 


101 



Giải 

a) 5x 2 y - 5xy 2 + xy = xy(5x - 5y + 1) 
tại X = -2, y = -1 ta được: 
(-2).(-l)l5.(-2)-5.(-l) + II 


= 2 (-10 + 5 + 1) = 2.(-4) = -8 

. 1 2 . 2 „2.2 1 „2.. «... 

b 2 xy 3 y “ xy + xy “ 3 y + 2xy 

= ị xy 2 + xy 2 + I x 2 y -|x'y - xy + 2xy 

= ị xy X y + xy = xy (^y +^x + 1) 

tại X = 0,5; y = 1, ta được: 

0,5 . 1(| . 1 + ị . 0,5 + 1) = 

2 3 

0,5(| + ỉ + 1) = I (i + ỉ + 1) 

2 6 2 6 6 

2 3 3 3 

Bài 16 Tính giá trị của đa thức: 

A = (2x - l)(2y - 1), biết X + y = 10 và xy = 16 


Giải 

Ta có: A= .(2x- 1) (2y - 1) = 2x(2y - 1) - l(2y - 1) 

= 4xy - 2x - 2y + 1 = 4xy - 2(x + y) + 1 
mà X + y = 10 xy = 16 
nên A = 4.16 - 2.10 + 1 
= 64 - 20 + 1 = 45 
c. Luyện tập 

Bài 18 Tính bậc của các đa thức sau: 

a) 17x 3 y 2 - 2x 4 y + 5xy 3 - 7x 3 y 2 -xy 3 + 2x 4 y 

b) 2x 3 y 2 z 3 - 5x 4 + 3y 7 - x 3 y 2 z 3 + 6yz 2 

Hướng dẫn giải 

Đê’ xác định bậc cùa đa thức, trước hết ta viết đa thức đó dưới 
dạng thu gpn: 


102 



a) 10 x :j . y 2 + 4xy 3 : bậc 3 đối với X, bậc 3 đối với y. Đa thức có 
bậc là 5. 

b) xW - 54x 4 + 3y 7 + 6yz 2 : bậc 4 đối với X, bậc 7 đối với y, bậc 
3 đối với z; đa thức có bậc là 8. 

Bài 19 Tìm bậc của đa thức sau đối với mồi biến X, y, z và bậc cùa đa 
thức đó. 

a) 6x : - 15x 2 y 3 z 5 - 1995xy 3 - 7y 6 + z 8 

b) ị xy 2 - I X 4 + 3xV + 12y 5 - 9z 8 - y 2 z 5 

Hướng dẫn giải 

Các bậc tương ứng cua đa thức lẩn lượt theo đề bài là: 

a) 7, 6, 8, 10 b) 4, 5, 8, 8. 

Bài 20 Hãy viết các đa thức sau dưới dạng tông các đơn thức: 

a) (a + l)(xy + 1) + xy(x + y) + 1 - a (a là hằng số) 

b) xy(x 2 + y 2 + 1) - 3x 3 y + 3xy 3 - 3y(x + y) 

c) 3x(.x 2 y + xy 2 ) - 7xy(x 2 - y 2 ) + 2x 2 y 2 - 3xy 2 + 5xy + X + y + 1 
Đáp số: 

a) (a + l)xy + x 2 y + xy 2 + 2 

b) —2x 3 y + 4xy 3 - 2xy - 3y 2 

c) 4x 3 y + 5x 2 y 2 + 4xy 3 + 5xy + X + y + 1 
Bài 21 Tính giá trị biêu thức: 

2x 4 + 3x 2 y 2 + y 4 + y 2 với X 2 + y 2 = 1 
Hướng dẫn: 

2x 4 + 2x 2 y 2 + x 2 y 2 + y 4 + y 2 
= 2x 2 (x 2 + y 2 ) + y 2 (x 2 + y 2 ) + y 2 
= 2ÍX 2 + y 2 ) = 2 . 1 = 2 

Bài 22 Cho a, b, c là những hằng sô và a + b + c = 2004. Tính giá trị 
cua các đa thức sau: 

a) A = ax 3 y 3 + bx 2 y + cxy 2 với X = 1; y = 1; 

b) B = ax 2 y 2 - bx 4 y + cxý 6 vổi X = 1; y = -1 

c) c = axy + bx 2 y 2 - cx 4 y với X = -1; y = -1 


103 



Hướng dẫn giải 

a) A = a( 1 ) :i ( 1 ) 3 + b( 1 ) 2 .1 + c. 1( 1 ) 2 = a + b + c = 2004 

b) B = aU ) 2 <-l) 2 - b\l) 4 (-l) + c( 1)(1 ) ri = a - b(-l) + c 

= a + b + c = 2004 

c) c = a(-l)(-l) + b(-l) 2 (-l) 2 - c(-l) 4 (-l) = a + b + c = 2004 

§6. CỘNG, TRỪ ĐA THỨC 

A. Kiến thức cơ bản cần nhớ 

Dựa vào quy tắc dấu ngoặc và tính chất của các phép tính trên số, 
ta có thế cộng, trừ các biêu thức số. Tương tự ta có thê thức hiện 
các phép toán cổng và trừ hai đa thức. 

B. Các bài toán 

Bài 17 Tính tông của: 

3x 2 y - X 3 - 2xy 2 + 5 và 2x 3 - 3xy 2 - x 2 y + xy + 6 

Giải 

Tống của hai đa thức là: 

(3x 2 y - X 3 - 2xy 2 + 5) + (2x 3 - 3xy 2 - x 2 y + xy + 6) 

= (3x 2 y - x 2 y) + <-x 3 + 2x 3 ) + (2xy 2 - 3xy 2 ) + xy + (5 + 6) 

= 2x 2 y + X 3 - 5xy 2 + xy + 11. 

Bài 18 Viết một đa thức bậc 3 có ba biến X, y, z và có bốn hạng tứ. 

Giải 

Có nhiều cách viết, chắpg hạn: 

X 3 + x 2 y - xz 2 + 1, hoặc 
xyz + xy 2 -X 2 Z + yz 2 , hoặc 
X 3 + yz + z + 3... 

Bài 19 Tìm đa thức M sao cho 

a) M + (5x 2 - 2xy) = 6x 2 + 9xy -y 2 

b) M - (3xy - 4y 2 ) = X 2 - 7xy + 8y 2 

c) (25x 2 y - 13xy 2 + 3) - M = llx 2 y - 2y 3 

d) M + (12x 4 - 15x 2 y + 2xy 2 + 7) = 0 


104 



Giải 


a) M = <6x 2 + 9xy - y 2 ) - <5x 2 - 2xy) 

= 6x 2 + 6xy - y 2 - 5x 2 + 2xy = X 2 - llxy - y" 
bi M = (x 2 - 7xy + 8y 2 ) + (3xy - 4y 2 ) 

= X 2 - 7xy + 8y 2 + 3xy - 4y 2 = X 2 - 4xy + 4y 2 
CI M = (25x 2 - 13xy 2 + y 3 ) -llx 2 y - 2y :ì = 

= 25x 2 - 13xy 2 + y d - llx 2 y + 2y' i 
= 14x 2 y - 13xy 2 + 3y ‘ 
d) M = -12x 4 + 15x 2 y - 2xy 2 - 7. 

Bài 20 Cho các đa thức: 

A = 4x 2 - 5xy + 3y 2 ; 

B = 3x 2 + 2xy + y 2 , 
c = -X 2 + 3xy + 2y 2 
Tính: 

A + B + C; B-C-A; C-A-B; 

A-B-C; A + B- C 

Giải 

A + B + c = (4x 2 - 5xy + 3y 2 ) + (3x 2 + 2xy + y 2 ) + (-X 2 + 3xy + 2y 2 ) 

= 4x 2 - 5xy + 3y 2 + 3x 2 + 2yx + y 2 - X 2 + 3xy + 2y 2 

= (4x 2 + 3x 2 - X 2 ) + (3y 2 + y 2 + 2y 2 ) + (-5xy + 2xy + 3xy) 
= 6x 2 + 6y 2 . 

B - c - A = (3x 2 + 2xy + y 2 ) - (-X 2 + 3xy + 2y 2 ) - (4x 2 - 5xy + 3y 2 ) 

= 3x 2 + 2xy + y 2 + X 2 - 3xy - 2y 2 - 4x 2 + 5xy - 3y 2 

= (3x 2 + X 2 - 4x 2 ) + (y 2 - 2y 2 - 3y 2 ) + (2xy - 3xy + 5xy) 

= -4y 2 + 4xy = 4xy - 4y 2 

A - B - c = (4x 2 - 5xy + 3y 2 ) - (3x 2 + 2xy + y 2 ) - (-X 2 + 3xy + 2y 2 ) 
= 4x 2 - 5xy + 3y 2 - 3x 2 - 2yx - y 2 + X 2 - 3xy - 2y 2 
= (4x 2 - 3x 2 + X 2 ) + (3y 2 - y 2 - 2y 2 ) + (-5xy - 2xy - 3xy) 
= 2x 2 - lOxy. 


105 



c - A - B = (-X 2 + 3xy + 2y 2 ) - (4x 2 - 5xy + 3y 2 ) - (3x 2 + 2xy + y 2 ) 
= -X 2 + 3xy + 2y 2 - 4x 2 + 5xy - 3y 2 - 3x 2 - 2xy - y 2 
= (-X 2 - 4x 2 -3x 2 ) + (2y 2 - 3y 2 - y 2 ) + (3xy + 5xy - 2xy) 

= -8x 2 - 2y 2 + 6xy. 

A + B - c = (4x 2 - 5xy + 3y 2 ) + (3x 2 + 2xy + y 2 ) - (-X 2 + 3xy + 2y 2 ) 
= 4x 2 - 5xy + 3y 2 + 3x 2 + 2xy + y 2 + x 2 - 3xy - 2y 2 
= (4x 2 + 3x 2 + X 2 ) + (3y 2 + y 2 - 2y 2 ) + (-5xy + 2xy - 3xy) 
= 9x 2 + 2y 2 - 6xy. 

c. Luyện tập 
Bài 23 Tính tống: 

a) (x 2 + 5x - 7) + (6x 2 + 3y - 2) + (-4x 2 + 5y - 3) 

b) (4x 3 - 7y 3 + 2xy + 5y - ị) + (-6x 3 - 2y 3 + 8x - ị y + 6) 

4 5 

c) (42y 4 - 2z 6 - 5x 3 + 27xy + 1) + (-42y 4 + 2z 6 - 5x 3 + 27xy - 1) 
Đáp số: 

a) 3x 2 + 5x + y - 5 

b) 2x 3 - 9y 3 + 2xy + 7x + 4 ịy + 5-ệ 

5 4 

c) - 10x 3 + 54xy. 

Bài 24 Tính giá trị của các đa thức sau: 

a) 2x 3 + y 2 + 2xy - 3y 3 + 2x 3 + 3y 3 - 3x 3 
tại X = 4; y = 5 

b) x tí y 6 - x 4 y 4 + x 2 y 2 - xy + 1 
tại X = -1; y = -1 

Đáp số: 

a) X 3 + y 2 + 2xy. Thay X = 4, y = 5 vào ta dược 129. 

b) Thay X = -1, y = -1 vào ta được 1. 

Bài 25 Cho M = 2a 2 - 3b 2 + c 2 

N = a 2 - b 2 + c 2 
p = 5a 2 - 2b 2 - 3c 2 

Hãy tính: a)M+N + P; b)M-N + P 

c) M - N - P; d) M - N - p 


106 



Đa p 'Sỏ : 

a) M + N = p = 8a 2 - 6b 2 - c 2 

b) M - N - p = 6a 2 - 4b 2 - 3c 2 

c I M - N - p = -4a 2 + 3c 2 

d) M - N - p = -8a 2 + 6b 2 + c 2 

Bài 26 Cho các đa thức: 

M = 2x 2 - y - 2; N = 3x 2 + y; p = 1 - 5x 2 

Tính: 

a) M + N + p ; b) N - P; c) M + (y - 2x 2 + 3) 

Đáp sô: 

a) 0; b) 8x 2 + y; c) 1. 

Bài 27 Cho hai đa thức: 

P = 3m 2 + 4mn - 2n 2 
Q = -m 2 - 4mn + 3n 2 

Chứng minh rằng, không tồn tại giá trị nào của m và n đê hai 
đa thức p và Q cùng có giá trị âm. 

Hướng dẫn giải 

Ta xét tống: 

p + Q = 3m 2 + 4mn - 2n 2 - m 2 - 4mn + 3n 2 = 2m 2 + n 2 > 0 với 
mọi m và n. 

Như vậy tổng p + Q luôn luôn không âm, do đó hai đa thức p và 
Q không thể cùng âm được, nghĩa là không tồn tại giá trị nào 
cua m và n thóa mãn yêu cầu của bài. 

§7. ĐA THỨC MỘT BIÊN 

A. Kiến thức cơ bản cần nhớ 

1. Đa thức một biến: 

Đa thức một biến là tống cùa những đơn thức của cùng một biến. 

Mỗi số được coi là một đa thức một biến. 


107 



2. Bậc ciia đa thức một biến 

Bậc cua đa thức một biến (khác đa thức không, đã thu gọn) là số 
mù cua lớn nhất cua biến trong đa thức đó. 

3. Hệ sỏ: 

Hệ sô cao nhất là hệ số của hạng từ có bậc cao nhất. 

* Chú ỷ: 

- Hệ sô tự do là hệ sô cùa lũy thứa bậc 0 

- Giá trị cùa đa thức A(x) tại X = 2 được ký hiệu là A(2) 

B. Các bài toán 

Bài 21 Thu gọn và sắp xếp các hạng tứ cùa đa thức theo lũy thừa 
tăng dần cua biến. Tìm bậc cua đa thức, hệ số cao nhát, hệ sô 
tự do. 

a) 3x 5 - 2x 2 + X 4 - 4 X - X 5 + X 2 - 3x 4 - 1 

2 

b) 2x‘ - 2x 2 + 4x 5 + 3x 2 - X + X 2 + 1 - X 4 - 2x 5 

Giải 

a) 3x 5 - 2x 2 + X 4 - 4 X - X 5 + X 2 - 3x 4 -1 

2 

= (3x 5 - X 5 ) + (-2x 2 + X 2 ) + (x 4 - 3x 4 ) - 4 X - 1 
2 

= 2x 5 - X 2 - 2x 4 - 4 X - 1 
2 

= -1 - 4x - X 2 - 2x 4 + 2x 5 
2 

Đa thức có bậc 5, hệ số cao nhất là 2, hệ số tự do là 1. 

b) 2x 4 - 2x 2 + 4x 5 + 3x 2 - x + x 2 + l-x 4 - 2x 5 

= (2x 4 - X 4 ) + (-2x 2 + 3x 2 + X 2 ) + (4x s - 2x 5 ) - X + 1 
. = X 4 + 2x 2 + 2x 5 -x + 1 
=1 - X + 2x 2 + X 4 + 2x 5 

Đa thức có bậc 5; hệ số cao nhất là 2, hệ số tự do là 1. 

Bài 22 Cho đa thức sau: 

5x 7 - 7x 6 + 5x 5 - 4x 4 + 7x 6 - 3x 2 + 1 - 5x 7 - 3x 5 

Bậc cùa đa thức đã cho là: 

a)7 b) 6 c) 5 d) 4 


108 



Giải 


Chọn câu c. 

Thu gọn đa thức đã cho ta được: 

5x - 7x l> + 5x ’ - 4x' + 7x h - 3x~ + 1 - 5x - 3x ’= 

= <5x - 5x 7 ) + (-7x‘* + 7x b ) + <5x’ - 3x'> - 4x l - 3x“ + 1 
= 2x - 4x 1 - 3x + 1 
Đa thức có bậc là 5. 

Bài 23 Cho đa thức: 

f = 2x - X 2 + 2 |x + l| 

a) Thu gọn đa thức f 

3 

b) Tính giá trị cùa f khi x ~~2 

Giải 

f = 2x - X 2 + 2 |x Ỷ l| 

a) Thu gọn: 

Nêu X + 1 > 0 => X > -1 
f = 2x - X 2 + 2(x-l) 

= 2x - X 2 + 2x + 2 
= -X 2 + 4x + 2 
Nếu (x + 1) < 0 => X < —1 

f = 2x - X 2 + 2[-(x + 1)1 = 2x - X 2 - 2x - 2 = -X 2 - 2 
Vậy f = -X 2 + 4x + 2 với X > -1 
-X 2 - 2 với X < -1 

3 

b) Tính giá trị của f khi X = 

3 

vì X = - < -1 

2 

nên f = -X 2 - 2 = -(-|) 2 - 2= -ị - 2 =- ~ 

2 4 4 

Bài 24 Cho đa thức f(x)= ax 2 + bx + c. 

Chứng tỏ răng fí-2)-f!3) < 0 biết rằng 13a + b + 2c = 0. 


109 



Giải 


fl-2) = 4a - 2b + c; ft3) = 9a + 3b + c 

Ũ-2) + fl3) = (4a - 2b + c) + (9a + 3b + c) = 13a + b + 2c = 0 
(theo đề bài) 

Do đó: R-2) = - fl3) nên fl-2).fl3) = -[«3)1“ < 0 

c. Luyện tập 

Bài 23 Cho fìx) = X 2 - 7x 2 + 6x - 3x 4 - 2x 2 + 6x 3 + 2x 4 - 1 
g(x) = 2x - 5 + 3x 2 - 6x - 10x 2 + X 3 . 

a) Thu gọn mỗi đa thức. 

b) Sắp xếp mỗi đa thức theo lũy thừa giám dần và xác định bậc 
của mỗi đa thức. 

Hướng dẫn giải 

a) ÍU)= -7x - 9x 2 - X 4 + 6x 3 - 1 
g(x) = - 4x - 5 - 7x 2 + X 3 

b) Sắp xếp: 

fíx) = - X 4 + 6x 3 - 9x 2 - 7x - 1 có bậc 3. 
g(x) = X 3 - 7x 2 - 4x - 5 có bậc 3. 

Bài 24 Thu gọn sắp xếp các số hạng của đa thức sau theo lũy thừa 
giảm của biến: 

a) 2 + 3x 6 - 6x 2 + 5 - 9x 6 + 4x 4 + 2x 2 ; 

b) 4x b - 6x - 4x 2 + 3x 5 - X 2 + 1. 

Đáp số: 

a) -6x 2 + 4x 4 - 4x 2 + 3 

b) 7x 5 - 5x 2 - 6x + 1. 

Bài 25 

a) Cho fíx)= 1 - X + X 2 - X 3 + X 4 ”... + X 100 - X 101 

Tính ÍU), fĩ-l). 

b) Cho g(x) = 1 - X + X 2 -X 3 + X 4 - ... - x" + X 100 
Tính fU), g(-l). 

Đáp số: 

a) fU) = 0; «-l) = 102; 

b) g(l) = 1; g(-l)=101. 


10 



Bài 26 

a) Cho flx) = 1 *- X + X 2 - X 3 + X 4 + X 2 " - x 2n+1 
Tính fl 1), 

b) Cho g(x) = 1 - X + X 2 - X 3 + X A - ... - x 2 “~' + X 2 " 

Tính g( 1), g(-l). 

Dctp sô: 

a) fìl) = 0; fì-l) = 2n + 2; 
bl g(l) = 1, g(-l) = 2n + 1. 

Bài 27 Cho flx) = 1 + X + X 2 + X 3 +... + X 2 " 1 + X 2 " 

Tính fl0); fll); 

Tìm hệ thức liên hệ giữa f!0), fĩl) và fT—1). 

Hướng dẫn: 

f(0) = 1; fU) = 2n+l; ÍX-1) = 1 

Một trong các hệ thức có thê là fU) = 2n Í10) + f(-l). 

§8. CỘNG, TRỪ ĐA THỨC MỘT BIẾN 

A. Kiên thức cơ bản cần nhớ 

Đế cộng hoặc trừ hai đa thức một biến, ta có thể thực hiện một 
trong hai cách sau: 

Cách 1 : thực hiện theo cách cộng, trừ đa thức đã học ở §6. 

Cách 2: Săp xếp các hạng tử của hai đa thức cùng theo lũy thừa 
giám (hoặc tăng) của biến, rồi đăt phép tính theo cột dọc tương tự 
như cộng, trừ các số. Chú ý các đơn thức cộng dạng ớ cùng một 
cột). 

B. Các bài toán 

Bài 25 Cho các đa thức: 

flx) = 3x 2 - 7 + 5x - 6x 2 - 4x 3 + 8 - 5x 5 - X 3 
g(x) = - x 4 + 2x - 1 + 2x 4 + 3x 3 + 2 - X 
a) Thu gọn các đa thức trên rồi sắp xếp chúng theo lũy thừa 
giảm cùa biến. 


111 



bi Xác định bậc của mỗi đa thức. 

c) Cho biết hệ sô cao nhất và hệ sô tự do của mỗi đa thức. 

d) Tinh f(x) + g(x) và flx) - g(x) 

Giải 

MI íìx» = -5x 5 - 5x 3 - 3x a + 5x + 1 
g(x) = X 4 + 3x 2 + X + 1 

bi Đa thức f(x) có bậc 5, đa thức g(x) có bậc 4. 
c) Đa thức íTx) có hệ sô cao nhất là 5, hệ sô tự do là 1 
Đa thức g(x) có hệ số cao nhất là 1, hệ số tự do là 1. 
f(x) = -5x 5 - 5x 3 - 3x 2 + 5x + 1 

g(x) = X 4 + 3x ; + X + 1 

f(x) + g(x) = -5x 5 -r X 4 - 2x J - 3x 2 + 6x + 2 

+ f(x) = -5x 5 - 5x 3 - 3x 2 + 5x + 1 

_ g(x) = _ X 4 + 3x 3 _ + X 4- 1 

f(x) - g(x) = -5x 5 - X 4 - 8x 3 - 3x 2 + 4x 

Bài 28 Chọn câu đúng trong các câu sau: 

(3x 2 - 2x + 1) - (2x 3 + 4x - 1) bảng: 

a) 2x 3 + 3x 2 - 6x + 2 

b) 2x 3 - 3x 2 - 6x + 2 

c) -2x 3 + 3x 2 + 6x + 2 

d) -2x 3 + 3x 2 - 6x + 2 

Giải 

Chọn câu d. 

Ta có: (3x 2 - 2x + 1) - (2x 3 + 4x - 1) = 

= 3x 2 - 2x + 1 - 2x 3 - 4x + 1 
= 3x 2 + (- 2x -4x) + (1 + 1) - 2x 3 
= 3x 2 - 6x + 2 - 2x 3 
= - 2x 3 + 3x 2 - 6x + 2 


112 



Bài 27 Cho các đa thức: 

A = -3x 3 + 4x- 2 - 5x + 6 
B - 3x - 6x 2 + 5x - 4 

a) Tinh C = A + B, D = A-B, E-C-D 

h) Tính giá trị của các đa thức A, B, c, D, E tại X = -1 

Giải 

al c - (-3x 3 + 4x 2 - 5x + 6 ) + (3x 3 - 6x 2 + 5x - 4) 

= <-3x + 3x 3 ) + <4x 2 - 6x 2 ) + (-5x + 5x) + (6 - 4) 
= -2x 2 + 2 

D = (-3x 3 + 4x 2 - 5x + 6) - (3x 3 - 6x 2 + 5x - 4) 

= -3x 3 + 4x 2 - 5x + 6 - 3x 3 + 6x 2 - 5x + 4 
= (-3x 3 - 3x 3 ) + (4x 2 + 6x 2 ) + (-5x - 5x) + (6 + 4) 

= -6x 3 + 10x 2 - lOx + 10 
E = (~2x 2 + 2) - (-6x 3 + 10x 2 - lOx + 10) 

= -2x 2 + 2 + 6x 3 - 10x 2 + lOx - 10 
= -12x 2 - 8 + 6x 3 + lOx 
= 6x 3 - 12x 2 + lOx - 8 

b) Tính giá trị cùa các đa thức tại X = -1 
A - -3 (-1) 3 + 4 . (-1) 2 - 5(-l) + 6 

= -3 . (-1) + 4.1 - 5 . (-1) + 6 
-3 + 4 + 5 + 6 = 18 
B .= 3 (-1) 3 - 6 . (-1) 2 + 5(-l) - 4 
= 3 . (-1) -6.1 + 5.(-l) - 4 
-3- 6- 5- 4 = -18 

c = -2 . (-1 ) 2 + 2 =-2. 1+2 = 0 

D = -6(-l) 3 + 10 (-1) 2 - 10 (-1) + 10 
= -6 (- 1 ) + 10.1 - 10 (- 1 ) + 10 
= 6 + 10 + 10 + 10 = 36 
E = 6 (-1) 3 - 12 (-1) 2 + 10(-1) - 8 
= 6.(-l) - 12.1 + 10.(-D- 8 
= -6 - 12 - 10 - 8 = -36 


113 



Chú y: Ta có thê tính ngay giá trị cua da thức c, D, E khi biêt giá 

trị cùa đa thức A, B (khoi phai thay X = -1 vào các đa thức 

c, D, E). Như sau: 

Cùng tại X = -1 ta có A = 18, B = -18 
nên c = A + B 18 + (-18) = 0 

D = A - B = 18 - (-18) - 36 

E=C-D = 0-36 = -36 


c. Luyện tập 

Bài 28 Tính ftx) - g(x) với: 

a) flx).= X 5 - 3x 4 + X 2 - 5 
g(x) = 2x 4 + 7x 3 - X 2 + 6 

b) flx) = 5x 4 + 4x 3 - 3x 2 + 2x - 1 

g(x) = -X 4 + 2x 3 - 3x 2 + 2x - 1 

g(x) = -X 4 + 2x 3 - 3x 2 + 4x + 5 

c) Rx) = a„x" + a„_ ix"- 1 + + aiX + a 0 

g(x) = b n x" + b„-ix" 1 + ... + bjX + bo 

Đáp sô : 

a) X 5 - 5x 4 - 7x 3 + 2x 2 - 11 

b) 6x 4 + 2x 3 - 2x - 6 

c) (a 11 -b 11 )x u + (a n _i - b„. i)x ,,_1 + + (ai - b,)x + a n - bo 

Bài 29 

Cho fĩx) = \ X 4 - 7 x(x + 6)- i X 3 + X - ^ ; 

3 4 3 5 

g(x) = ^ x(x - 5) - 3x 4 + 2 
5 

a) Thu gọn các đa thức trên. 

b) Tính flx) - g(x) sau khi xếp chúng theo lũy thừa tăng cùa biến. 


a) flx) = 

g(x) = 2 - X + 

b) flx) - g(x) = - 


Hướng dẫn giải 

7 3 


1 „3 . 2 

- X--X - — X + — : 

2 4 3 3 


- 3x 4 


19 

"20 : 


114 



Bài 30 

Cho A = -3x ; + 4x" - 5x + 6 
B = 3x :i - 6x 2 + 5x - 4 

a) Tính c = A + B; D = A - B; E = C-D 

b) Tính giá trị số cùa A, B, c, D, E khi X = -2 
Đap số: 

a) c = -2x- + 2; D = -6x 3 + 10x 2 -lOx + 10; 

E = 6x 3 - 12x 2 + lOx - 8 

b) A = 56; B = -62; c =-6; D = 118; E =-124. 

Bài 31 Cho đa thức fìx). Hãy tìm đa thức đối -fíx) 

a) f(x) = 1 - 2x + 3x 2 + 4x 3 + 5x 4 + 6x 5 - 7x 6 + 8x 7 

b) flx)= 1 - X + 2x 2 - 3x 3 + 4x 4 - 5x 5 + 6x 6 - 7x 6 + 8x 8 

c) ílx) = a ( ) + aiX + a 2 x 2 + ... + a„-ix n 2 + + a n x n 

Hướng dẫn: 

Đê tìm đa thức đối -fĩx) chỉ việc đổi dấu tất cả các số hạng của 
đa thức f(x). 

Bài 32 Cho các đa thức: 

A(x) = 3x 6 - 5x 4 + 2x 2 - 7; 

B(x) = 8x 6 + 7x 4 - X 2 + 11; 

C(x) = x c + X 4 - 8x 2 + 6. 

Tính: 

A(x) + B(x); B(x) + C(x); C(x) + A(x); 

A(x) + B(x ) - C(x); B(x) + C(x) - A(x); 

C(x) + A(x) - B(x); A(x) + B(x) + C(x); 

Hướng dẫn giải 
A(x) + B(x) = llx 6 + 2x 4 + 2x 4 + X 2 + 4 
B(xJ + C(x) = 9 X G + 8 X 4 - 9x 2 + 17 
C(x) + A(x) = 4x 6 - 4x 4 - 6x 2 - 1 
A(x) + B(x) - C(x) = 10x 6 + X 4 + 9x 2 - 2 
B(x) + C(x) - A(x) = 6 X 6 + 13 X 4 + 11 X 2 + 24 
C(x) + A(x) - B(x) = -4x 6 - llx 4 - 5x 6 - 12 
A(x) + B(x) + C(x) = 12x 6 + 3x 4 - 7x 2 + 10 


115 



§9. NGHIỆM CỦA ĐA THỨC MỘT BIÊN 


A. Kiến thức cơ bản cần nhớ 

- Nếu tại X = a, đa thức P(x) có giá trị bàng 0 thì ta nói a là một 
nghiệm cua đa thức đó. 

- Một đa thức (khác đa thức không) có thê có một nghiệm, hai 
nghiệm,..., hoậc không cớ nghiệm. 

- Số nghiệm cùa một da thức (khác đa thức không) không vượt quá 
bậc cùa nó. 

B. Các bài toán 

Bài 28 Mỗi sỏ 1, 2, -1 có phai là một nghiệm cùa đa thức 
fĩx) = X 2 - 3x + 2 hay không? 

Giải 

Ta có đa thức flx) = X 2 - 3x + 2 
Tại X = 1 thì ÍU) = l 2 - 3.1 + 2 = 1 - 3 + 2 = 0 
nên X = 1 là một nghiệm của đa thức fXx). 

Tại X = 2 thì «2) = 2 2 - 3.2 + 2 = 4 - 6 + 2 = 0 
nên X = 2 là 1 nghiệm cúa đa thức f(x) 

Tại X = -1 thì fl-l) = (-1 ) 2 - 3(-l) + 2 
=l+3+2=6*0 

nên X = -1 không là một nghiệm cua da thức ílx). 

Bài 29 Tìm nghiệm cua đa thức: 

a) 3x + 12 b) 2x - ị c) -6x + \ 

3 3 

Giải 


a) X = 4 là một nghiệm của đa thức 3x 4- 12 
vì 3 . (-4) + 12 = -12 + 12 = 0. 

X = là một nghiệm cua đa thức 2x - ^ 

6 3 

. „ 1 12 1 n 

6 3 6 3 

1 2 

X = ^ là một nghiệm cùa đa thức 6x + ^ 

. 1 , , 2 _ -6 2 _ 2 ^ 2 _ n 

vì -6 .(^ ^ = —— + ^= --r+„ =0. 

9 3 9 3 3 3 


116 




Bài 30 Tìm một đa thức có hai nghiệm là 1 và - 3. 

Giải 

Ba thức có hai nghiệm X = 1, X = -3 sẽ bảng 0 khi 
X = 1, X = -3. 

Suy ra đa thức đó là (x - l)(x + 3). 

Chú y: có ríhiều đáp sô nừa, chăng hạn 

đa thức (2x - 2) (X + 3); (x - 1) (2x + 6);... 

Bài 31 Cho đa thức f(x) = X 3 + 2x 2 + ax + 1 

Tim a biết rằng đa thức flx) có một nghiệm X = -2. 

Giải 

Đa thức fíx) có một nghiệm X = -2 nên fl-2) = 0 
hay (-2) 3 + 2(-2) 2 + a(-2) +1 = 0 

-8 + 8-2a + l= 0=> a = 4 
2 

Vậy a = 2 thì fíx) có nghiệm X = -2 

Bài 32 

a) ‘Giả sử a, b, c là những hằng số, sao cho a + b + c = 0 

Chứng minh răng đa thức ílx) = a 2 + bx + c có một nghiệm là 

X = 1. 

Áp dụng đế tìm một nghiệm của đa thức 
flx) = 8x 2 - 6x - 2 

b) Giả sử a, b, c là những hằng số, sao cho a - b + c = 0. 

Chứng minh rằng đa thức fíx) = ax 2 + bx + c có một nghiệm 

là X = -1. 

Áp dụng đế tìm một nghiệm của đa thức 
fíx) = fx 2 + llx + 4. 

Giải 

a) Ta có ftl) = a.l 2 + b.l+c = a + b+ c = 0. 

Vậy X = 1 là một nghiệm của đa thức f[x) 

Ta thấy 8 + (-6) + (-2) = 0, nên flx) = 8 X 2 - 6x - 2 có một 
nghiệm X = 1. 


117 



b) Ta có: fì-l) = a(-l) 2 + b (-1) + c = a- b + c = 0 
Vậy X = -1 là một nghiệm của đa thức flx) 

Ta thấy f (-11) + 4 = 0 nên fìx) = fx 2 + 1 lx + 4 có một 
nghiệm x = -1. 

c. Luyện tập 

Bài 33 Hãy viết đa thức có: 

a) Một nghiệm duy nhất là -2 

b) Hai nghiệm là 1 và 2. 

c) Ba nghiệm là 1; -2 và 3. 

Hướng dẫn giải 

Có thể viết: 

a) ftx) = X + 2 b) fĩx) = (x - 1) (x - 2) 

c) flx) = (x- 1 )(x + 2)(x - 3) 

Đây là những đa thức đơn giản nhất thỏa mãn đề bài 
Bài 34 Hãy chứng tỏ rằng: 

2 2 

a) Đa thức flx) = 3x - ^ có nghiệm là X = ^. 

b) Đa thức g(x) = 2x 2 - X - 1 có hai nghiệm là 

x = 1 vàx = -ị 
2 


a)fl|) = 3. § 
9 9 


Hưởng dẫn giải 

? = = 0 
3 3 3 


=> X = I là nghiệm của flx); 

b) g(l) = 2(1) 2 -(1)-1=2-2 = 0 
=> X = 1 là nghiệm của g(x); 

S‘-ì , = 2< -2 f -4 , - 1 -2 + í" 1 - 0 


> x= là nghiệm của g(x) 


118 




Bài 35 Tìm nghiệm của các đa thức sau: 

a)flx> = x ; -4x b)flx> = 2x rt + 3x 

c) f(x) = 3x’ + X' d) fìx) = X 3 + 8 

Đáp số: 

a) fìx) có ba nghiệm là 0; -2 và 2 

b) fìx) có một nghiệm là 0 

c) f(x) có hai nghiệm là 0 và - ì 

d) flx) có một nghiệm là -2 

Bài 36 Tìm một nghiệm cúa đa thức sau: 

a) X 2 - 2004x + 2003 = 0 

b) 2003x 2 + 2004x + 1 =0 

Hướng dẫn giải 

a) Cóa + b + c = 0 nên có một nghiệm là X = 1 

b) Cóa-b + c = 0 nên có một nghiệm là X = -1. 

Bài 37 Chứng minh đa thức: fíx) = X 2 + (x - l) 2 + (x - 2) 2 không có 
nghiệm. 

Hướng dẫn giải 

flx) = x 2 + (x- l) 2 + (x - 2) 2 

Vì X 2 > 0; (x - 1) > 0; (x - 2) ỉ> 0 nên flx) = 0 

khi X = X - Ị = x-2 = 0 điều này không xảy ra đối với X. 

Vậy fĩx) không có nghiệm. 


119 



PIIẨN IIÌNII HỌC 

Chương ỉ 

ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC 
ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 


§1. HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH 


A. Kiến thức cơ bản cần nhớ 

1. Hai góc đối đinh 

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mồi 
cạnh của góc này là tia đối của một 
cạnh cúa góc kia. 

Hai góc Oi, 0 3 là hai góc đối đỉnh. 

2. Tính chất: 



Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau, 
xỡỹ dối đinh x’Oy’ => xỡỹ = x’Oy’ 


B. Các bài toán 




Hỏi cặp góc nào đối đinh, cặp góc nào không đối đỉnh? Vì sao? 


Giải 

a) Hai góc này không đối đỉnh vì chúng không có đinh chung. 

b) Hai góc này không đối đỉnh vì mỗi cạnh của góc này không là 
tia đối của một cạnh của góc kia. 


120 



c) Hai góc đối đinh vì mỗi cạnh cúa góc này là tia đôi cùa một 
cạnh cùa góc kia. 

d) Hai goc này không đối đinh vì một cạnh của góc nàv không 
là tia đôi cùa cạnh góc kia. 

Bài 2 ('ho hai đường thăng x’x và y’y cất nhau tai o. 

Biết x’Oy = 2 xOy. Tính bốn góc tạo thành thành từ hai đường 
thăng đó. 

Giải 

x; y 


Ta có: ỉTOỹ + xỡỹ = 180° (kề bù) 
mà x’Oy = 2 xõy 
nên 2 xõỹ + xõỳ = 180° 
hayxOỹ = 60° 

Suy ra: xOỹ = 182° 

Vậy: xõỹ = iTOỹ’ = 60° 
x’Oy = xõỳ’ = 120° (đối đinh) 

Bài 3 Cho ba dường thẳng phân biệt xx\ yy’, zz’ cắt nhau ở điếm o. 
Nếu một trong các góc tạo thành có một góc vuông thì ta có 
mấy cặp góc đối đỉnh nhọn? Mấy cặp góc đối dỉnh tù? 

Giải 

Có 6 cặp góc đối đỉnh là x’Oy’ và xOy; y’Oz’ 
và yOz; X Ỉ ÕĨ’ và xOz; x’Oy và xõỹ' y’Oz và 
ỹõĩ; ĨOx và zÕx’. 

Nếu một trong các góc tạo thành là góc 
vuông, chăng hạn XỠĨ = lv thì ta có x’Oz’ = lv 
vì chúng là hai góc dối đinh. 




121 



Mạt khác: x’Oz = ?Ox + XỠZ 
-=> 180° = z’Ox + lv 

z’Ox = lv => zÕx’ = lv (đối đinh với z’Ox). 

Như vậy ta có hai cặp góc đối đinh vuông. 

Giá sứ Oy’ năm giữa Ox’, Oz. Khi đó hai góc xỡỹ' và ỹ^ỡx đều 
nhọn. Do đó hai góc đối dỉnh của chúng là xOy và yOx’ cũng đều 
nhọn. Nghĩa là ta có hai cập góc đối đinh đều nhọn. 

Hai cập góc đối đinh còn lại là hai cặp góc đối đinh tù: 
xồỹ’ và xõỹ; yũi' và ỹỡz. 
c. Luyện tập 

Bài 1 Cho hai đường thẳng x’x và y’y cắt nhau tại o. 

a) Hói hai đường thẳng cắt nhau đó tạo thành mấy góc (khác 
góc bẹt). 

b) Tính số đo mỗi góc tạo thành. Nếu biết hiệu số đo của hai góc 
kề bù là 30°. 

Hướng dẫn giải 


x’ 

a) Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành 4 góc bẹt: xỡỹ, yOx’, 
x’Oy’ vậ y’Ox. 

b) Gọi xOỹ và ỹũx’ là hai góc kề bù. 

Giả sử xOy - yOx’ = 30° 

Lại có: xỡỹ + ýõx’ = 180° (do hai góc kề bù) 

=> 2 ĩõỹ = 210° => xOỹ = 105° 

=> ỹSĩ’ = 180° - 105° = 75° 

=> xôỳ’ = ỹõx’ = 75° (hai góc đối đỉnh) 
và x’Oy’ = xOy = 105° (hai góc đối đỉnh) 



122 



Bài 2 Chơ hai đường thảng xy và hai điêm A, B ờ trên hai nửa mật 
phang đối nhau bờ xy. Xác 'định điếm c trén xy sao cho 
ACx = BCy. 

Đáp sô: c là giao điếm của xy và AB. 

Bài 3 Ta có hai góc không có điểm trong chung là hai góc mà mỗi 
cạnh góc này không nằm giữa hai cạnh góc kia. 

Cho ba đường thắng phán biệt x'x. y’y, z’z cắt nhau ớ điêm o. 
a > Hãy tìm sáu cặp góc đối đinh. 

b) Có bao nhiêu cập góc đối đinh khỏng có điểm trong chung? 



không có điểm trong chung. x °y và z0t có điểm tron S chun g- 


Hướng dẫn giải 

a) Sáu cặp góc đối đỉnh là: 

. xOy và x’Oy’; yOz và y’Oz’; 

xOz và x’Oz’; x’Oz và xOz’; 
xOy’ và x’Oy; yOz’ và ỹoi 

b) Ba cặp góc là: 
x’Oy’ và xõỹ; 
yOz và yOz’; 
z’Ox’ và zOx 

Bài 4 Cho góc xOy có số đo bằng 110° và tia Oz là tia phân giác của 
góc ấy. Gọi aOb là góc đối đỉnh của góc xOz. Tìm số đo góc 
aOy. 



Hướng dẫn giải 

ãồỹ = 70 0 hoặcấồỹ = 125 0 


123 



Bài 5 Cho hai đường thắng a’Oa và b’Ob cắt nhau tại điếm o sao cho 
aOb = 60°. Trên nửa H 5 ặt phăng có bờ là đường thẳng a’Oa và 
chứa tia Ob\ người ta vẽ tia Ox sao cho ấỡc = 90°. 

a) Tìm sô đo góc bOc 

b) Hãy vè tia Oc’ sao cho hai góc bOc và b’Oc’ là hai góc đôi đinh. 

Tia Oc’ có năm giữa hai tia Oa và Ob’ không? 

Hướng dẫn giải 

a> bOc = 150°; 

b) Oc’ không nằm giữa Oa và Ob’. 

§2. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC 


A. Kiến thức cơ bản cần nhớ 

1. Hai đường thẳng vuông góc: 

Hai đường thẳng xx’, yy’ cắt nhau và 
trong các góc tạo tljành có một góc 
vuông được gọi là hai đường thẳng 
vuông góc và ký hiệu là xx’ 1 yy\ 


y 


*-te-* 


2. Tính chất: 

Có một và chí một đường thẳng a’ đi qua điểm o và vuông góc với 
đường thẳng a cho trước. 


3. Đường trung trực cùa đoạn thăng 

Đường tháng vuông góc với một doạn 
thẳng tại trung điểm của nó được gọi là 
đường trung trực của đoạn thẳng ấy. xy 
là đường trung trực của đoạn thẳng AB. 


X 


A 


M- 


B. Các bài toán y 

Bài 4 Hãy chọn câu đúng trong các câu sau: 

a) Hai đường thắng vuông góc thì cắt nhau. 


124 



b) Hai đường thắng cắt nhau thì vuông góc. 

c) Hai đường thăng vuông góc thì cắt nhau và ngược lại hai 
đường tháng cắt nhau thi vuông góc. 

Giải 

Chon câu a. 

Câu b sai vì hai đường thăng cắt nhau a 
thi chưa hản đã vuông góc. Chăng hạn 
như hình vẽ bên: Hai đường thắng a, b 
cắt nhau nhưng chúng không vuông góc. 

Câu c sai vì điều ngược lại sai. 

Bài 5 Cho biết hai đường-thăng xx’ và yy’ vuông góc với nhau tại o. 
Tìm câu sai trong các câu sau: 

a) Hai đường thẳng xx’ và yy’ tạo thành một góc vuông. 

b) Hai đường thắng xx’ và yy’ tạo thành bốn góc vuông. 

c) Hai đường thắng xx’ và yy’ có thế không cắt nhau. 

d) Mỗi đường thăng là đường phân giác của một góc bẹt. 

Giải 

Chọn câu c. 

Câu a đúng và b đúng vì hai đường thắng vuông góc sè tạo 
thành một góc vuông hay bốn góc vuông. 

Câu c sai vì hai đường thăng vuông góc với nhau tại o luôn cắt 
nhau tại o. 

Câu d đúng vì các góc tạo thành bằng nhau, bằng 90'\ 

Bài 6 Cho góc AOM có sô đo băng 120°. Vẽ các tia OB, oc nằm trong 
góc AOM sao cho OB _L OA, oc 1 OM. Tính sô đo góc BOC. 

Giải , n 

OB năm giữa OA, OM mà: 

ÁOB = 90° 

AOM_=J20° 

Vậy BOM = 120°- 90° = 30 
MOB = 30° 

MOC = 90° 

Vậy OB nằm giữa OM, oc 
BOC = 90° - 30° = 60° 




125 



c. Luyện tập 

Bài 5 Cho góc bẹt AOB. Vè tia OM sao cho MOA = MOB. Vẽ tia oc 
nàm giừa hai tia OA, OM. Kê tên các góc vuông, góc nhọn, góc 
tù. 

Hướng dẫn giải 

góc vuông: MOA, MOB 
góc nhọn: AOC, COM 
góc tù: BOC 

Bài 6 Cho góc xOy tù, ở miền trong góc ấy dựng các tia Oz và Ot sao 
cho Oz vuông góc với Ox, Ot vuông góc với Oy. Tính tông số đo 
cua hai góc xOy và zOt. 

Hướng dẫn giải 

Ta có: Ox vuông góc với Oz nên xOz = 90°. 

Ot vuông góc với Oy nên tõy = 90°. 



nên xOy = zOt = tOy + xOt + zOt 
= tõy +'xOz 
= 180° 

Bài 7 Cho góc tù AOB. Ớ ngoài góc đó dựng các tia oc, OD theo thứ 
tự vuông góc với các tia OA, OB. Tính AOB + COD. 

Hướng dẫn giải 


126 



ẤÕB + BOD + DÕC + CÕÃ = 360° 
mà ẤÕC -- BÕD -- 90" 
nên ẤÕB + CÕD = 180" 

Chú ỷ: Trong trường hợp AOB 
nhọn, đAng thức: 

AOB + COD = 180" còn đúng 
hay không? Hãy xét trường hợp 
này. 



c 

Bài 8 Cho hai góc kề xOz và zOy, biết ti sô sô đo của hai góc là 


và hiệu giữa chúng là 40". 


13 


5 


a) Tim sỏ đo hai góc đó? 

b) Có nhận xét gì về hai tia Ox, Oy. 


Hướng dẫn giải 


zOy 


13 

5 


và xÕz - zÕỹ = 40° 

Suy ra: xOz = 65°, ^oỹ = 25° 
b) xỡỹ = xOz + zÕỹ = 90° 

Vậy Ox 1 Oy 


§3. CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THANG 
CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG 


A. Kiến thức cơ bản cần nhớ 

1. Góc so le trong, góc đồng vị 
Trên hình vẽ, ta có: 

- Hai cặp góc so le trong: 

'Ăì và B 3 , At và B 2 

- Bốn cặp góc đồng vị là: 

Ai và B 1( Ai và B 2 , A 3 và B 3 , 
Ai và B 4 



127 



2. Tính chất: 

Nếu đường thàng c cắt hai đường tháng a, b và trong các góc tạo 
thành có một cặp góc so le trong bàng nhau thì: 

a) Hai góc so le trong còn lại bằng nhau; 

b) Hai góc đồng vị (trong mỗi cặp) bằng nhau. 

B. Các bài toán 

Bài 7 

a> Vè một đường thăng cắt hai đường thảng đê trong các góc 
tạo thành có một cặp góc đồng vị băng nhau với sỏ đo là 60". 
ĐẠt tên cho các góc tạo thành. 

b) Viết tên một cặp góc đồng vị có số đo bằng 120°. 

c) Viết tên một cặp góc so le trong có số đo bằng 60°. 


Giải 


a) Xem hình vẽ. 

b) Cặp góc đồng vị có số đo bằng 
120° là: Ai và Bi; A3 và B3 (kề bù 
với góc 60°) 

c) Cặp góc so le trong có số đo bằng 

60° là: Ẩ4 và S 2 . 



Bài 8 Xét các góc được ghi trong hình vẽ: 


a) Với hai đường thẳng AB và xy 
hãy cho biết: 

Đối với đường thăng AD thì cặp 
góc nào là cặp góc so le trong? 
Cùng hòi như vậy đối với đường 
thăng BC. 



b) Với hai đường thẳng AD và BC hãy cho biết: 

Đối với đường thẳng xy thì cặp góc nào là cặp góc đồng vị, 
cặp góc nào là cặp góc tròng cùng phía, cặp góc nào là cặp 
góc ngoài cùng phía? 

c) Cặp'góc Bi và Di là cặp góc so le trong đối với hai đường 
thẳng nào? Cũng hỏi như vậy đối với cặp góc B 2 và D 2 


128 



Giải 


a I Dôi với đường thăng AD thì A va ADx so le trong. 

Đỏi vơi đường thăng BC thì ABC và BCy so le trong. 

1>) Đối với đường thăng xy thì cặp góc ADx và BCD đồng vị, cập 
góc ADC và BCy cùng đổng vị. I 

Cập góc ADC và BCD là cặp góc trong cùng phía. 

Cập góc ADx và BCy là cập góc ngoài cùng phía, 
c) Cặp góc B; và D) là cặp góc so le trong cùa hai đường thắng 
AB và CD. 

Cặp góc B 2 và D 2 là cặp góc so le trong của hai đường thắng 
AD và BC. 

c. Luyện tập 

Bài 9 Vẽ đường thẩng a cắt hai đường thẳng b, c theo thứ tự tại B, C. 
Đánh số các góc đinh B, đỉnh c rồi viết tên hai cặp góc so le 
trong, bốn cặp góc dồng vị. 

Hướng dẫn: 

Hai cập góc so le trong: 

Ci và B :ì ; C.J và B 2 . 

Btín cặp góc đồng vị: 

Bi và c t ; B 2 và c 2 ; B 3 và 
và c,. 

Bài iO Xét hai đường thắng XJ 

a) Góc nào so le trong, g 
trong cùng phía đối với ị 

b) Góc nào so le trong, gi 
trong cùng phía, gó 
đồng vị đối với góc Aj? 

Hướng dẫn giải 

a ) %, so le với ữ, CAx trong cùng phía với ữ. 

b) B, so le với Âj, Ẽ9 trong cùng phía với ”Ẩi, 1 Ỉ 3 đồng vị với Ẩ- 



129 



Bài 11 Hình vè bên. Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai? 

a) Ai và Svj là hai góc đồng vị. 

b) A; t và B.j là hai góc đồng vị. 

c) A 2 và B, là hai góc so le trong, 

đ)' Ai và B 4 là hai góc so le trong, 

e) Bị và B j là hai góc đối đinh. 
g> Ai và A> là hai góc bù nhau. h 

Hướng dẫn giải 

a) Sai. b) Đúng. c) Đúng. 

d) Sai. e) Đúng. g) Đúng. 

§4. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 

A. Kiến thức cơ bản cần nhớ 

1. Kiến thức lớp 6 

- Kai đường thẳng song song là hai đường thằng không có điếm 
chung. 

- Hai đường thắng phân biệt thì hoặc cắt nhau hoặc song song. 

2. Dấu hiệu nhận biết hai đường thăng song song 

Nếu đường thẳng c căt đường tháng a, b và trong các góc tạo 
thành có .một cập góc so le trong báng nhau (hoặc một cập góc 
đồng vị bằng nhau) thì a và b song song với nhau. 

Ký hiệu là a // b. 

B. Các bài toán 

Bài 9 Tìm câu sai trong các câu sau: 

a) Hai đường tháng song song là hai đường thẳng không có 
điểm chung. 

b) Hai đường thắng song song là hai đường thẳng không cắt nhau. 

c) Hai đường thẳng song song là hai đường thắng phân biệt 
không cắt nhau. 

d) Hai đường thẳng song song là hai đường thăng không cắt 
nhau, không trùng nhau. 



130 




Giải 


Cáu a, c, d đúng. 

Cáu b sai vì hai đường thẳng không cắt nhau có thê trùng nhau 
hoậc song song. 

Vậy ta chọn câu b. 

Bài 10 Chọn câu sai trong các câu sau đây; 

a) Nêu a, b cắt c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc so 
le trong bằng nhau thì a // b. 

b) Nếu a, b cắt c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc 
đồng vị bằng nhau thì a // b. 

c) Nếu a, b cắt c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc 
trong cùng phía bằng nhau thì a // b. 

d) Nếu a, b cắt c mà trong các góc tạo thành có một cặp góc 
ngoài cùng phía bù nhau thì a // b. 

Giải 

Các câu a, b, d đúng. 

Câu c sai vì nếu a, b cắt c mà trong các góc tạo thành có . một 
cặp góc trong cùng phía bù nhau thì a // b. 

Ta chọn câu c. 

Bài 11 Cho hai đường thăng a và b cắt bởi đường thẳng c tại A và B. 
Cho biết tổng của hai góc trong cùng phía với một góc so le 
trong với một trong hai góc này bàng 300° và trong hai góc kề 
bù có góc này bằng gấp đôi góc kia. Hai đường thẳng a và b có 
song song với nhau không? Vì sao? 

Giải 

Giả sứ^i + "Ầ 2 +^3 = 300° 

Mà A| + A -2 = 180° (Hai góc kề bù). a 
nên Bi = 120° 

Mạt khác ^2 = 2 Ẩi (gt) 

Suy ra: 3 Ẵ! = 180° b 

Do đó: Ai = 60°; A 2 = 120° 

Vậy B] = Ầ 2 = 120° mà chúng ở vị trí so le trong nên a // b. 



131 



c. Luyện tập 

Bài 12 Cho góc xOy = 145 n . Trên tia Ox lấy điếm A. Qua A vè tia Az 
sao cho tia Az và Oy nằm trên cùng một nửa mặt phăng bờ 
chứa tia Ox và OAz = 35°. 

a) Hai tia Az và Oy có song song hay không? 

b) Vẽ tia Az’ là tia đối với tia Az, gọi tia Om, On lần lượt là tia 
phân giác của các góc xOy và OAz’. Om và On có song song 
hay không? 


Hướng dẫn giải 

a) Xét xem Az và Oy có song song với nhau không? 

b) Vẽ tia Az’ là tia đối cua tia Az. Hai tia phân giác cùa hai góc 
xOy và OAz’ có song song không? 

Bài 13 Chọn câu đúng trong các câu sau đây: 

a) Hai đoạn thảng song song là hai đoạn thảng không có diêm 
chung. 

b) Hai đoạn thẳng song song là hai đoạn thẳng không cắt nhau, 
không trùng nhau. 

c) Hai đoạn thẳng song song là hai đoạn thẳng phân biệt không 
cắt nhau. 

d) Hai đoạn thẳng song song là hai đoạn thăng nằm trên hai 
đường thẳng song song. 


Hướng dẫn giải 


Chọn câu d. 

Các câu a, b, c sai. Xem 
hình vẽ minh họa ở bên. 



Bài 14 Cho hai đường thẳng ử và y’y, điểm A trên tia x’x và điểm B 
trên tia y’y sao cho hai tia Ax và By cùng năm trên một nửa 
mặt phăng có bờ là đường thẳng AB. Cho biết: 

ÍAỀ + yBẦ + BẦx = 216° và ỖAx = 4xẦB. 

Xét xem hai dường thẳng x’x và y’y có song song với nhau 
không? 


132 



Hướng dẫn giải 

Â, + B, + A 2 = 216" (1) 

Ẵ, + Â, = 180° (2) x’_ A_ x 

Ầ_. = 4 A| (3) ỵ* 

(2). (3) => Ầ, = 36" / 

Như vậy: A = 144° y’--y 

_ _ ‘ B 

Thay Ai. A 2 vào (1) => Bi = 36" 

Ai = Bi => x’x // y'y 

ài 15 Cho hình vè bên, trong đó AOB = 60°, Ot là tia phân giác của 
góc AOB. Các tia Ax, Ot và By có song song với nhau không? 
Vì sao? 



Hướng dẫn giải 

ẤOt = 30° (vì ẤOB = 60°) 

AOt = ~ AOB = 30° = xAO ==> Ax // Ot (so le trong) 

tÔỀ = 30° 

ỐBy = 140" 

=> tÕB = ỐBy = 170"* 180" 
nên Ot không song song By. 


133 



§5. TIÊN ĐỂ Ơ-CLIT VỀ ĐƯỜNG THANG SONG SONG 

A. Kiến thức cơ bản cần nhớ 

1. Tiên đề Ơ-Clit. 

Qua một điếm ớ ngoài một đường thăng chỉ có một dường thăng 
song song với đường thắng đó. 

M _ 

b 


'. . ..... a 

Điếm y nằm ngoài đường thẳng a, đường thẳng b đi qua M và 
song song với a là duy nhất. 

2. Tính chất cùa hai đường thẳng song song. 

Nếu một đường thắng cắt hai đường thắng song song thì 

a) Hai góc so le trong bằng nhau; 

b) Hai góc đồng vị bằng nhau; 

c) Hai góc trong cùng phía bù nhau. 

B. Các bài toán 

Bài 12 Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai: 

a) Qua điểm M nằm ngoài đường thắng a, có hai đường thẳng 
song song với a. 

b) Qua điếm M nằm ngoài đường thẳng a, có ít nhất một đường 
thăng song song với a. 

c) Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thảng 
cho trước. 

d) Qua điểm M nằm ngoài đường thăng a, đường thăng đi qua M 
và song song với a là duy nhất. 

Giải 

a) Sai, vì qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có duy nhất một 
đường thảng song song với a. 

b) Sai, vì qua điểm M năm ngoài đường thảng a có duy nhất một 
đường thẳng song song với a. 

c) Sai, vì nhiều đường thắng song song với a. 

d) Đúng. 


134 



Bài 13 Cho xỡỳ = 120° và Ot là tia phân giác của góc đó. Trên tia Oy 
lây điếm A, qua A dựng đường thăng At’ // Ot. 

a) Tinh góc yAt’. 

b) Từ A dựng đường thãng Ax’ song song với Ox. So sánh hai 
góc t’Ax’ và tOx. 

Giải 

a) Ot // At’ => 0] = Ai (so le trong) 

A| = Aọ (đối đinh) => A 2 = Oi 

yÃt’ = yOt = 60 u (Ot là phân giác xOy = 120°) 

b) ỹAt' = yõt (đồng vị) => At’ // Ot 


■x’ 


o 

Ax’ cắt Ot ở B => t’Ax’ = Bi (đồng vị) 
tOx = B, (đồng vị) 
t’Ax’ = tOx 

Bài 14 Hai đường thẳng x’x vày’y song song với nhau bị cắt bới một 
cát tuyến tại hai điểm A và B. Gọi At là tia phân giác cùa 
xAB. 

a) Tia At có cắt đường thắng y’y hay không? Vì sao? 

b) Cho kẤỀ = 80°. Tính ÁCB. 

Hướng dẫn giải 
a) Giá sử tia At không cắt y’y 
sr AC // y’t 

Theo tiên đề Ơ-Clít thì AC 
trùng với x’x, điều này vô lý, 
vì vậy tia At phải cắt y’y tại 

c. 




135 



b) Ta có: 


xAt = ^ xAB . 80° - 40" (At là tia phân giác của xAB) 

mà xAt = ACB (so le trong) 

Vậy ÁCB = 40 u . 


c. Luyện tập 

Bài 16 Cho góc xOy khác góc bẹt. Một điếm A nằm trong góc đó. Qua 
A vẽ đường thẳng d song song với Ox. Đường thăng d có cắt 
tia Oy không? Vì sao? 


Hướng dẫn giải 


Ta có d // Ox mà Ox cắt 
Oy => d cắt Oy (theo hệ 
quá d của tiên đề Ơ-Clit). 



A 


Bài 17 Cho góc xOy có số đo băng 30°. Một điểm A thuộc Ox. Qua A 
dựng tia A’y // Oy và nằm trong góc xOy. 
a) Tính OAy’. 


b) Gọi Ot và At’ theo thứ tự là các tia phân giác cùa các góc 
xOy và xAy’. Chứng tó răng Ot // At’. 


Hướng dẫn giải 



a) Do Ay’ // Oy 

=> xAỹ’ = xõỹ = 30° (đồng vị) 

Lại có: OAy’ + xẦy =• 180° 

=> ỐAv’ = 180° - ZĂỹ’ = 180° - 30° = 150 n 

b) Do xOỹ = xAỹ’ => - hay Oi = 0 2 

=> Ot // At’ (đồng vị) 


136 



Bài 18 Qua điếm A ớ ngoài đường thảng a, vè 101 đường thăng phàn 
biột. Chứng tỏ răng ít nhất cũng có 100 đường thắng cắt a. 

Hướng dẫn giải 

(lia sư co 99 đường thăng cắt a. Vậy qua A vản còn hai đường 
thảng song song a. Điều này trái với tiên đề Ơ-Clit “Qua một 
iliêm ngoai một đường thảng chi có một đường thăng song song 
vói dường thảng đã cho”. 

Vậy qua A ngoài đường thăng a có ít nhất 100 đường tháng cất 
đường thăng a. 

§6. Từ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG 


A. Kiên thức cơ bản cần nhớ 


1. Quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song của ba đường 
thăng: 

Hai dường thăng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng 
thứ ba thì chúng song song với nhau. 

Một đường thắng vuông góc với một trong hai đường thẳng song 
song thì nó cùng vuông góc với đường thăng kia. 

2. Ba đường thăng song song 

Hai đường thắng phần biệt cùng song song với một đường thắng 
thứ ba thì chúng song song với nhau. 

Khi ba đường thăng d, d’, d” song song với nhau từng đôi một, ta 
nói ba đường thẳng ấy song song với nhau. 


Ký hiệu là d // d’ // d”. 

B. Các bài toán 

Bài 15 Trong-hình, biết M = 100°, N = 80° và 
F = 90°. Hai đường thẳng a và c có 
vuông góc với nhau không? Vì sao? 

Ta có: M + N = 100° + 80° = 180° 



Suv ra a // b (vì có cặp góc trong cùng phía bù nhau) 
Ta có: F = 90° => c 1 b, mà a // b nên c 1 a 


137 



Bài 16 Hình bên cho biết xÂỒ = 115° ; ỐBy = 25° và OA J_ OB 
Hai tia Ax và By có song song với nhau không? 

Hướng dẫn giải 
Vẽ tia Ot sao cho AOt = 65". 

Ta có: x’AO = 65° (cùng bù với 115°) 

=> xAO = ẤOt = 65°. 

==> Ot // Ax (1) 

Mật khác: 

tÕB = 90" - 65° = 25" y - 

Do đó tOB = OBy = 25 u 
=> Ot // By (2) 

Từ(l) và (2) => Ax//By 
Bài 17 Trên hình bên ta có: 

ABC = A + c. Hai đường thăng Ax 
và Cy có song song với nhau hay 
không? 

Giải 

Vè tia Bm sao cho ABm và A là hai 
góc so le trong và bằng nhau. 

Ta có. ABm =”Ầ => Ax // Bm (1) 

Tia Bm nằm giữa hai tia BA và Bc 
nên ABC = ABm + CBm 
hay ẤBC =”Ầ +”C (gt) 

Suy ra C = CBm 
Hai góc c và CBm băng nhau ớ vị trí so le trong 
nên Cy // Bm (2) 

Từ (1) và (2) => Ax // Cy. 

Bài 18 Xem hình dưới đây, cho biết AB và CD có song song với nhau 
không? 



138 



b) 



Giải 

a) AB // EF vì có hai góc trong cùng phía bù nhau 
(130° + 50°= 180°) 

EF // CD vì có hai góc trong cùng phía bù nhau 
(60 u + 120° = 180 u ) 

Vậy AB // CD 

b) AE // EF vì có cặp góc so le trong bằng nhau 
(70° = 30°+ 40°) 

CD // EF vì có cặp góc trong cùng phía bù nhau 
(140° + 40°= 180°) 

Vậy AB // CD. 

c. Luyện tập 

Bài 19 Cho hình vẽ, biết A = 50° và 
B = 140°, Ax // By\ 

Hày tính xem góc AOB bằng 
bao nhiêu? 

Hướng dẫn giải 

Vè Oz // Ax, ta có: 

ẤOz’ = xẴỒ = 50° (so le trong) 

ỐẼTy’ = 140° => ỐBy = 180° - 140° = 40° 

Oz // Ax => Oz // By 

=> BOz’ = OBy = 40° (so le trong) 

Do dó: ẤOz’ + ỈOB = 50° + 40° = 90° hay ẤÕẼ = 90° 



139 



Bài 20 Cho hình bên, biết Ax // By. Hãy tính A + B + c? 

Hướng dẫn giải 
Vẽ qua c đường thăng Cz // Ax 
+ ẤcTz = 180° 

Lại có: Cz // Ax 
=> Cz // By 
: B + zCB = 180° 

=> A + B + ACz + zCB = 360° 

Hay A + 'Ẽ + c = 360° 

Bài 21 Cho bốn đường tháng ai; a 2 ; a 3 ; a. t . Cho biết a. 1 a 2 ; a -2 1 a.j; a„ 
i a 4 . Hòi a] và a 3 ; a 2 và a 4 có song song với nhau không? Vì 
sao? 

Hướng dẫn giải 

ai và a 3 cùng vuông góc với a 2 
nên ai // a 3 ; a 2 và a 4 cùng vuông 
góc với a 3 nên a -2 // a 4 . 

Bài 22 Cho năm đường thẳng aj; a 2 ; a 3 ; a 4 , a 5 sao cho a[ 1 a 2 ; a 2 1 a 3 ; 
a 3 1 a 4 và a 4 1 a 5 . 

Các đường thắng ai và a 5 có song song với nhau không? 

Hướng dẫn giải 
a, // a 3 vì cùng vuông góc với a 2 . 

Vì a 3 1 a.| nên ai 1 a 4 . Do đó ai 
và a 5 cùng vuông góc với a 4 . 

Vậy a! // a 5 

Bài 23 Cho góc xOy va hai điếm A e Ox, B e Oy (A và B khác điếm 
O). Qua các điếm A và B kẻ các đường thẳng a và b lần lượt 
vuông góc với Ox và Oy. Có nhận xét gì về hai đường thăng a 
và b? 

Hướng dẫn giải 

Xét ba trường hợp: 





140 



a I Trường hợp xOy < 180°: 

Gia sứ hai dường thẳng a và b- song song với nhau. Vì a i Ox, 
mà a // b nên b 1 Ox. Như vậv qua diêm o ta dựng được hai 
(lường thăng phân biệt chứa hai tia Ox và Oy cùng vuông góc 
vớ- đường thăng b. Điều này vô lý. Vậy đường thắng a cát 
(lường thăng b. 

b) Trường hựp xõỹ = 180° thì hai tia Ox và Oy nằm trên một 
đường tháng. Hai đưưng thăng a và b cúng vuông góc với 
đường thăng này nên a// b. 

c) Trường hợp xOy = 90' thì Ox -L Oy, mà a 1 Ox, nên a // Oy, vì 
b ± Oy và a // Oy do (ó a 1 b. 

§7. ĐỊNH LÝ 

b Kiên thức cơ bản cần nhớ 

. Định lý: 

- Định lý là khắng định suy ra từ những khẩng định đúng. 

- Định lý thường được phát biếu dưới dạng “Nếu A thì B”. 

A là giá thiết (GT), B là kết luận (KL). 

ỉ. Chứng minh định lý: 

Chứng minh định lý là dùng lập luận đé từ giả thiết suy ra kết luận. 

Các bước khi chứng minh định lý: 

- Vế hình. 

- Ghi giá thiết, kết luận. 

- Nếu các bước chứng minh. Mỗi bước gồm một khẳng định và cản 
cứ của khăng định đó. 

ỉ. Các bài toán 

3ài 19 Hãy điền vào chỗ trống băng những nội dung thích hợp đê 
được các định lý: 

a) Nếu M là trung điếm của đoạn AB thì ... 

b) Nếu ... thì MA = MB = ị AB 

2 

c) Nếu tia Ot là tia phân giác của góc xOy thì ... 

d) Nếu ... thì xOt = tOy = ^ xOy 

e) Nếu xOy và x’Oy’ là hai góc đối đỉnh thì ... 


141 



Giải 

a) Có thê điền vào chồ trống theo vài cách sau đây: 

- M nÀm giữa A và B. 

- MA = MB 

- MA = MB = l AB 

2 

- M nằm giữa A, B và MA = MB 

- MA + MB = AB và MA = MB 

b) Chi có một cách điền vào chỗ trống: M là trung diêm cua 
đoạn AB. 

c) Có thê điền vào chỗ trống theo vài cách sau đây: 

- Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy. 

- xõt = tOy 

- xOt = tOy = ^ xOy 

- Ot nằm giữa hai tia Ox, Oy và xOt = tOy 

- xOt = tOy và xOt + tOy = xOy 

d) Chi có một cách điền vào chỗ trống: Ot là tia phân giác cua 
góc xOy. 

e) Có thê điền như sau: chúng bằng nhau. 

* Nhận xét: 

ơ các câu a, c, e còn có thê điền theo nội dung khác. 

Bài 20 Xét khẳng định: “Số đo cua góc tạo bới tia phân giác với mỗi 
cạnh của góc bằng nửa số đo của góc ấy”. 

a) Phát biếu khẳng định trên dưới dạng định lý: “nêu ... thì...”. 

b) Hãy chứng minh định lý đó. 


Hướng dẫn giải 

a) Nếu OM là tia phân giác ciia 
góc AOB thì: 

ẤOM = MÕB = ị ÃÕB 
2 

b) Chứng minh: CM là phân giác 

cua gỏc AOB nên: 0 



cua góc AUK n ện: ^ 

MOA + MOB = AOBỊ r~r. 7 —~ 1 . 

> => 2 MOA = AOB => MOA = ~ ẠQB 
MOA + MOB í 2 


Mà MOA = MOB nên MOB = = ị AOẸ 
2 


M2 


A 



Bài 21 Xác định gia thiết và kết luận rồi chứng minh định lý sau: 
“Hai tia phán giác cua hai góc đối đỉnh là hai tia đối nhau". 

Giải 

Ký hiệu như hình vẽ. 

Giả thiết: 

1 xõỳ + ỹỗx = 180° 

I ỹổ? + xõỹ' = 180° 

Ỡ, = ợ, =4ĩÔy 
1 2 

0, =Ồ 4 = ịxõỹ’ 

[ 4 2 

Kết luận: Oi + xõỹ’ + 0 4 = 180° 

Thật vậy: Oi + ”xOỳ’ + 0 4 = ^ xOỹ + "xOỹ’ + — ỉTOỹ’ 

= — (xũỹ + ỹOx’ + íTỡỹ’ + ỹTTx) (ỹ^ờx = ỹỡx’ vì đối đỉnh) 

= i . 360° = 180” tức Ot và Ot’ là hai tia đối nhau. 

2 

c. Luyện tập 

Bài 24 Cho biết rằng: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Có thê khắng 
định rằng hai góc bàng nhau thì đối đính được không? 

Hướng dẫn giải 

Không thê khăng định được (vì hai góc bằng nhau thì có thê 
không đối đinh). 

Bài 25 Cho hai góc kề bù ACB và BOC. Gọi OM là tia phân giác của 
góc ẤÕỀ. Trong góc BÕC, vẽ tia ON. Chứng minh rà ng: Nếu 
ON vuông góc với OM thì tia ON là tia phân giác góc BOC. 

Hướng dẩn giải 

B M 

Nhớ lại rằng hai tia phân 
giác của hai góc kề bù thì 
vuông góc với nhau. 

c o 0 

143 





Bài 26 Luyện tập diễn đạt các định lý bàng cách điên vào chỗ trống 
nội dung thích hợp: 
a) Nếu AB > CD và CD > EG thì.... 

bl Trên một đường thăng cho bốn diêm A, B, c, D sắp xếp theo 
thứ tự đó. Nếu I là trung điếm cua đoạn thẳng BC đồng thời 
là trung diêm cúa đoạn thăng AD thì ... và ... 
c> Nêu hai góc kề bù nhau mà bằng nhau thì ... 

Hướng dẫn giải 

a) AB > EG 

b) Ạ ạ I c D 

I là trung diêm của BC và AD. 

c) Hai góc đó là hai góc vuông. 

Bài 27 Cho khẳng định sau: “C là một điếm nằm trên đoạn thắng 
AB. Gọi M là trung điếm cùa đoạn thẳng AC; N là trung 

điếm của đoạn BC thế thì MN = ^ AB”. Hãy chứng jninh. 

Hướng dẫn giải 

Ta có M là trung điếm cúa đoạn AC nên M thuộc tia AC, tương 
tự N thuộc tia BC. 

Hai tia CA, CB là hai tia đối I- 1 - 1 -M- 1 -H- 1 

nhau (do c nằm giữa AB) A M c N B 

=> c nằm giữa M và N (hình bên) 

MC = ~AC 

Lại có: ‘ị MC + NC = ị AC + ị BC 

NC = ỈBC 2 2 

2 

= ị (AC + BC) = ị AB 

2 2 

• hay MN = ị AB. 

3 2 


144 



Chương II 


TAM GIÁC 

§1. TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC 

Lý thuyết 

1. Tống ba góc cua một tam giác: 

Định lý: Tông ba góc cúa một tam giác bằng 180°. 

AABC ^x+1ĩ+tr = 180" 

2. Ap dụng vào tam giác vuông: 

Định lý: Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau. 
\ABC,X= 90° 90° 

3. Góc ngoài cua tam giác: 

Định nghĩa: Góc ngoài cùa một tam giác là góc kề bù với một góc 
cùa tam giác ấy. 

A 


B 

ACx là góc ngoài cùa AABC 

Định lý: Mỗi góc ngoài của một tam giác băng tổng của hai góc 
trong không kề với nó. 

AABC, ACx là góc ngoài => ACx =*Ằ + B 
Nhận xét: Góc ngoài cùa tam giác lớn hơn mỗi góc trong không kề 
với nó. 

AABC, ẤCx là góc ngoài => ẤCx >'Ầ, ẤCx 

B. Các bài toán 

Bài 1 Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả A, B, c, D. 

145 





A. X = 65”; 
c. X = 45°; 
b) Hình b 


A. X = 70°; 
c. X = 65°; 


M 



B. X = 35° 
D. X = 30° 

B. X = 55° 
D. X = 25° 


Giải 

a) Kết quá B là đúng. 

Thật vậy, vì =ữ 2 (đối đính) 
„ Nên ữ; = 180° - (30° + 45°) 
ữ 2 = 180° - 70° = 105° 

Do đó X = 180° - (40° +'Ỡ>) 

= 180° - (40° + 105°) 

= 180° - 145° = 35° 


b) Kết quả c là đúng. 

T + 135° = 180° (2 góc kề bù) 
Nênlí = 180° - 135° = 45° 

+ 110° = 180° (2 góc kể bù) 
nên ì 5 ; = 180°- 110° = 70° 

Do đó Ki = Pi = 70° (đồng vị) 
Trong A MIK có: 



146 



X +T +K"i = 180° 

X + 45" + 70° = 180° 

X = 180° - (45° + 70°) 

X = 180" - 115° => X = 65° 


M 



ĩài 2 Cho tam giác ABC = 60°; c = 50 u . Tia phân giác của góc B 
cất AC (it D. Tính ADB, CDB. 


Giải 


Xét tam giác ABC có: A 

ìĩ = 180° - (Ẵ +'ỡ) r\ 

= 180° - (60° + 50°) = 70° / 

Do BD là tia phân giác của góc B nên: / \ 

% = = 4 . 70° = 35 ° B 2*- -^ c 

2 2 

ADB là góc ngoài ớ đinh D cùa tam giác DBC nên: 

ÁDB =% + c" = 35° + 50° = 85° 

Suy ra BDC = 180° - ẤDB = 180° - 85° = 95° 

Vậy ẤDB = 85°; CDB = 95° 

ỉài 3 Cho tam giác ABC có B = C = 50°. Gọi Am là tia phân giác của 
góc ngoài ớ đinh A. Hãy chứng tò rằng Am // BC. 


Giải 

Ta có CAD là góc ngoài của tam giác 
ABC nên: 

CAD =iỉ + ÍT= 50° + 50° = 100° 

Am là tia phân giác của góc CAD nên: 

% =% = ị CAD = 4.100° = 50° 

2 2 



Hai đường thăng Am và BC tạo với AC hai góc so le trong bằng 
nhau: Xi = í" = 50° suy ra Am // BC. 


147 



Bài 4 Cho tam giác ABC vuông ờ A . Vè đường cao AH. Chứng minh 
rằng: 

a) H nằm giừa B và c 

b) HAC = ẤBC và HAB = ẤCB 


Giải 


a) Trong \ABC: 

Vì A~ = 90" nên 'B < 90 u ; c“ < 90°. 
Vì B < 90° nên H thuộc tia BC 
và khác B. 

Vì c < 90° nên H thuộc tia CB 
và khác C. B 

Suy ra H nằm giữa B và C. 



b) Vì ABC + ẤCB = 90° (AABC vuông ở A) 
Nên ẤBt; = 90° - Ấcầ (1) 


c 


Vì HAC + HCA = 90° (AHAC vuông tại H) 

nên HAC = 90 u - HCA hay HAC = 90° - ẤCB (2) 

Suy ra: HAC = ABC 

Lý luận tương tự đối với hai tam giác ABC và HBA, ta có: 
ÍLAB = ẤCB 


c. Luyện tập 

Bài 1 Tìm số đo của các góc của tam giác ABC, biết: 

6A = 14B = 2ÍC 

Hướng dẫn giải 

■'g 'q 

Từ giá thiết suy ra: — = — = — 

7 3 2 

Áp dụng tính chất cùa dây ti sô bằng nhau ta được: 

A_B_C_A + B + C 180 _ 

7* ~ "3 = "2 = 2^+3 + 7 " ~Ĩ2~ ~ 

Suy ra: 'A = 105°; B~ = 45°; c* = 30° 


148 



Bài 2 Chứng minh rằng tông ba góc ngoài cùa một tam giác bàng 

Ỉ 60 ". 


Hướng dẫn giải 



Suy ra: A, + < B 1 +'c, = 3.180° - (A + B + *C) = 360° 

Bài 3 Cho điếm o trong A ABC. Chứng minh rằng BOC > A. 


Hướng dẫn giải 

Kéo dài BO cắt AC tại D 

Ta có: BOC = BDC + DCỒ 

và BOC ='Ẵ + ÁBD 

Suy ra: BOC ='Ầ'+ ABD + DCO >'Ằ 



c 


Bài 4 Cho tam giác ABC biếtJ3 - C = 30°. Tia phân giác của góc A 
cắt cạnh BC ở D. Tính ADB? 


Hướng dẫn giải A 

Trong AABD có: +’ê' + ữ) = 180° 

và: Di = A 2 + C; Aj = A -2 Ị \ \n 

Suy ra: E), -'c'+ B~ + < D 1 = 180° / \ \ 

10 2^ + ('B'-'C) = 180° / \ 

=o'D, = 75° B L - 5 -^ c 

Bài 5 Cho tam giác ABC vẽ tia phân giác AD của góc 'Ầ, biết 
ẤĨ)Ề = 80°; B = ^ C. Tính các góc của tam giác ABC. 


Hướng dẫn giải 

ẤDB = Ệ +TT 

=> 4 = 80 ° -'c 
2 


149 



^>'Ẩ'= 160° - 2Ữ 

và B = ậ (T 
2 

'A +'B +ữ= 180° 

=> 160° - 2Ữ+ 1^ + ^= 180° 

=>ữ= 40° 

Vậy^ = 80°;"Ề = 60 u ;ír = 40° 

Bài 6 Cho tam giác ABC có^ >^. Đường thẳng chứa tia phân giác 
cúa góc ngoài tại đỉnh A cắt đường thẳng BC ở E. 

a) Chứng minh AEB = ^ (B - C) 

b) Từ B vẽ đường thẳng song song với AE cắt cạnh AC ớ K. 
Chứng minh tam giác ABK có hai góc bằng nhau. 



Hướng dẫn giải 



§2. HAI TAM GIÁC BANG NHAU 


A. Kiến thức cơ bản cần nhớ 

1. Định nghĩa: 

Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác mà ba cạnh của tam giác 
này bằng ba cạnh của tam giác kia và ba góc đối diện với ba cạnh 
ấy của tam giác này bàng ba góc đối diện với ba cạnh ấy của tam 
giác kia. 


150 



2. Ki hiệu: 

Đẽ ki hiệu sự băng nhau cùa tam giác ABC và tam giác A’B’C’ ta 
viết \ ABC = A A’B’C’. 

3. Qui ưức: 

Khi kí hiệu sự băng nhau cùa hai tam giác, các chừ cái chi tèn các 
đinh tương ứng được viết theo cùng thứ tự. 

\ ABC = \ A’B’C’ BC = B’C\ AC = A’C’. AB = A’B’ 

X="A\Ì3 ='B > .'C' = 'C’ 

B. Các bài toán 

Bài 5 Cho A ABC = A DMN 

a» Viết đáng thức trên dưới một vài dạng khác, 
b) Viết các cặp cạnh bằng nhau, các cặp góc bằng nhau. 

Giải 

a) Đăng thức ,\ABC = ủDMN có thê viết dưới vài dạng như sau: 

AACB = ADNM; ABAC = AMND; 

ABAC = AMND; ACAB = ANDM; 

acba = anmd 

b) AABC = ADMN suy ra: 

X = M;C! = N 

AB = DM; AC = DN; BC = MN 
Bài 6 Cho hai tam giác bằng nhau ABC và DEG. 

a) Biết"X = 20°, "Ỡ = 60° và"ÊT = 100°. Tìm số đo các góc còn lại 
cùa mồi tam giác. 

b) Biết DG = 5cm, có thế tìm được độ dài của cạnh nào của tam 
giác ABC? 

Giải 

a) Vì AABC = ADEG nên: 

A:= < Ù=20°)'%= < Ề= 100°; C' = 'ơ= 60° 

b) Dễ thấy AC = DG = 5cm. Vậy có thể tìm được độ dài của 
cạnh AC = 5cm. 


151 



c. Luyện tập 

Bài 7 Cho \ABC = \DEF. Trong các cách viết sau đây. cách nào viết 
đúng qui ước? 

a> \ABC = \DFE b) \BAC = \EFD 

c ) \CBA = AFED d) aCAB = AFDE 

Hướng dẫn giải 
Cách viết c, d đúng qui ước. 

Bài 8 Cho biết APQR = AACB, aPQR = AABC. Chứng minh răng 
\ABC có hai cạnh bằng nhau. 

Hướng dẫn giải 

APQR=AACB^PQ = ACÌ “ 
apqr = AABC ^ pq = ab ỉ 

Bài 9 Cho aMNP = ADEF; ADEF = AlHK. Chứng minh rằng 
AMNP = AlHK. 

Hướng dẫn giải 

Áp dụng tính chất bắc cầu. 

Bài 10 Cho AABC = ADEF = AMNP. 

a) Nếu AABC vuông ơ A thì các tam giác kia có vuông không? 
Nếu có thì vuông ỏ dinh nào? 

b) Cho biết thêm A = 60°; E = 70°; p = 50°. Hãy xác định các gộc 
còn lại của mỗi tam giác. 

c) Biết rằng BC = 3cm; FD = 4cm; MN = 5cm. Hãy xác định các 
cạnh còn lại của mỗi tam giác. 

Hướng dẫn giải 

a) A~ = E> = M = 90° 

b) 'A='D = M = ếo°;^B = E = N = 70°; (ĩ =Ỹ =■? = 50° 

c) AB = DE = MN = 5cm 
BC = EF = NP = 3cm 
CA = FD = PM = 4cm 


152 



Bài 11 Cho tam giác ABC có chu vi bằng 21cm. Độ dài ba cạnh là ba 
số lé liên tiếp và AB < BC < CA. Tìm độ dài các cạnh cùa 
tam giác PQR biết \ABC = APQR. 

Hướng (lẫn giải 

Gọi độ dài cạnh AB là 2n - 1 thì độ dài BC là 2n + 1, độ dài 
cạnh CA là 2n + 3. 

Ta co: AB + BC + CA = 21 => n = 3 
nên AB = 5cm; BC = 7cm; CA = 9cm 
\ABC = APQR nên PQ = AB = 5cm 
QR = BC = 7cm; RP = CA = 9cm 

Bài 12 Cho ba điếm phân biệt thang hàng B, M, C theo thứ tự đó và 
một diêm A nằm ngoài đường thăng chứa B, M, C. Cho biết 
aABM = \ACM. Chứng minh: 

a) AB = ACĩ^B = c' 

b) AM i BC 

c) M là trung điếm cùa BC. 

d) Tia AM là tia phân giác của góc A. 

Hướng dẫn giải 

a) \ABM = \ACM 
=> AB = AC; B'=ứ' 

b) M, = M 2 ; M, + M 2 = 180° 

Suy ra: Mi = M 2 = 90° nên AM 1 BC 

c) M năm giữa BC, MB = MC 

d) % = %■,% + Aa =x 

§3. TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA 
TAM GIÁC: CẠNH - CẠNH - CẠNH (C.C.C) 

A. Kiến thức cơ bản cần nhớ 

Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì 
hai tam giác đó bằng nhau. 



153 



A A’ 



Nếu aABC và AA’B’C’ có: 

AB = A’B’; AC = A’C’; BC = B’C’ 

thì \ ABC = A A’B’C’ (c.c.c) 

B. Các bài toán 

Bài 7 Cho đoạn thẳng MN. Vẽ cung tròn tâm M bán kính MN và 
cung tròn tâm N bán kính NM, chúng cắt nhau tại E, F. Chứng 
minh: 

a) AMNE = AMNF 

b) AMEF = ANEF 

Giải -Jjj> 

a) Xét A MNE và A MNF cỏ: ỵ V 

MN cạnh chung / \ 

ME = MF (bán kính) Mr-7N 

NE = NF (bán kính) \ / 

Vậy A MNE = A MNF (c.c.c) \ / 

b) Nối EF. Xét A MEF và A NEF có: y 

EF cạnh chung 
ME = NF (bán kính) 

MF = NF (bán kính) 

Vậy A MEF = A NEF (c.c.c.) 

Bài 8 Cho hai tam giác ABC và ABD có AB = BC = CA, AD = BD (C 

. và D nằm khác phía đối với AB). Chứng minh rằng 

CAD = CBD. 

Giải 

A CAD và A CBD có: 


154 



AB cạnh chung. 

AC = BC (gt) 

AD - BD (gt> 

Do đó \ CAD = A CBD (c.c.c) 

Suy ra CAD = CBD (hai góc tương ứng) 

c. Luyện tập 

Bài 13 Cho tam giác ABC. Vè cung tròn tâm A bán kính bằng BC, vè 
cung tròn tâm c bán kính bằng BA, chúng cắt nhau ơ D (D 
và B năm khác phía đối với AC). Chứng minh ràng: AD // BC. 

Hương dẫn giải Ạ_ t p 

A ABC = A CDA (c.c.c) nên: 

ACB = CAD (so le trong) 

Vậy AD // BC. c 

Bài 14 Cho hình vẽ bên. Tìm chồ sai trong bài làm sau đây của một 
học sinh. 

\ EFG = A HGF (c.c.c) 

Suy ra Fi = F 2 (góc tương ứng) 

Nên FG là tia phân giác của góc EFH. 

Hướng dẫn giải 

Học sinh sai ở chỗ suy ra Fi = F 2 vì đây 
không phải là góc tương ứng. 

Do đó không suy ra được FG là tia phân giác của EFH. 

Bài 15 Cho góc xOy. Trên hai cạnh Ox và Oy người ta lấy theo thứ tự 
hai điếm A và B sao cho OA = OB. Dựng đường tròn tâm A, 
bán kính AO và đường tròn tâm B, bán kính BO. Hai đường 
tròn này cắt nhau tại một điếm thứ hai I. 

Chứng minh rằng tia OI là tia phân giác của góc xOy. 

Hướng dẫn giải 
Vì BI BO mà có AI = AO, BI = BO 
nên suy ra AI = BI = AO = BO. 

AƠAI = AOBI (c.c.c) => Ấoì = ồoì. 





155 



Bài 16 Trên đường tròn tâm o, bán kính R lấy bôn điếm A, B, c, D 
sao cho BC = AD. Chứng minh: 
a> \OBC = \OAD 
b) A - B - c = D 


Hướng dẫn giải 

a> BC = AD (gt) 

OB - OA (bán kính) 
oc = OD (bán kính) 
b) \ OBC = A OAD (c.c.c) suy ra: 

B' = X;C'='B 

A OBC = A ODA (c.c.c) suy ra: 

B‘=^; A‘='C 

VậyX= B' = 'C'=^ 



§4. TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC: 
CẠNH - GÓC - CẠNH (C.G.C) 

A. Kiến thức cơ bản cần nhớ 

1. Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này băng hai cạnh yà 
góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. 

Nêu /\ABC và AA’B’C’ có: 



2. Hệ quả: 

Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai 
cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó 
bằng nhau. 


156 



H. Các bài toán 

Bài í) Cho đường tròn tâm o và hai đường kính AB và CD. Chứng 
minh rằng AC = BD. 

Giải 

\AOC và \BOD có: 

OA = OB (bán kính) 

Ấoc - ốob (đối đinh) 
or OD 

Nên \AOC = ABOD (c.g.c) 

Vậy AC = BD (cạnh tương ứng) 

Bài 10 Cho đoạn thẳng AB. M là trung điếm. Qua M ké đường thắng 
d vuông góc với AB. Trên d lây các diêm c và D. Chứng minh 
rang: 

a) AC = BC 

b) aACD = ABCD. I d 

Giải 

a) Xét ủAMC và ABMC có: 

CM chung 
ẤMC = BMC = 90° 

MA MB (M là trung diêm của AB) 

=> AAMC = ABMC (c.g.c) 

^ AC = BC 

b) Trường hợp c, D ờ khác phía đối với điếm M. \ị/ 

Từ AAMC = ABMC =>ử, = Ữ2 D 

Xét aACD và ABCD có: 

CD chung 

Ci = C -2 (chứng minh trên) 

AC = BC (chứng minh trên) 

=> AACD = ABCD (c.g.c) 

: Trường hợp c, D ơ cùng phía đối với M. Chứng minh tương tự. 




157 




c. Luyện tập 

Bài 17 Cho góc xOy với điếm I trên tia phân giác Oz, lấy A trên Ox, 
B trên Oy sao cho OA = OB. 

a) Chứng minh rằng AAOI = ABOl. 

b) Đoạn thắng AB cắt Oz tại H. Chứng minh rằng AAIH = ABIH. 

c) Chứng minh ràng các tam giác AIH và BIH đều là tam giác 
vuông. 

Hưđng dẫn giải 

a) AAOI = ABOI (c.g.c) vì: 

OI chung 

OA = OB 

7" _ c 

AOI .= BOI 

b) 1A = 1B, ẤÍỒ = Blồ 
mà ẤĨH kề bù Ắĩồ, BĨH kề bù BĨC 
=> ẤÍÌÌ = BIH 
và IH cạnh chung 
nên AAIH = ABIH. 

c) ẤHÌ = BHÌ và Ấm và BÌÌI = 180° => AHI = BHI = 90° 

Các tam giác AIH, BIH là các tam giác vuông tại H. 

Bài 18 Cho tam giác ABC. Trên nửa mặt phăng không chứa B có bờ 
AC vẽ tia Ax, trên nửa mặt phăng không chứa c có bờ AB vẽ 
tia Ay sao cho BAy = ỐAx. Trên tia Ax lấy D sao cho 
AD = AC, trên tia Ay lấy E sao cho AE = AB. Chứng minh 
răng: 

a) \EAC = \BAD 

b) BD = CE 




158 



mà EAB - DAC 

nôn ẾAC BAD (2) 

A c -- AD 13) 

Từ (1), (2), (3) suy ra đpcm. 

b) Vì AEAC = \BAD => BD = CE. 

Bài 19 Cho tam giác ABC, CÓ^Ằ < 90". Trên nứa mặt phăng bờ AB 
không chứa điếm c vè tia Ax. Trên đó lấy điếm D sao cho 
AD = AB. Trên nửa mặt phàng bờ AC không chứa điếm B vẽ 
tia Ay trên đó lấy E sao cho AE - AC. 

a) Chứng minh BE = CD. 

b) Đường thắng AB có vuông góc với đường thẳng DE không? Vì sao? 



AB không vuông góc với DE. 

Bài 20 Cho A ABC. Nối A với trung điềm M của BC. Kẻ AH 1 BC (H 
6 BC) trên tia đối của tia MA lấy điếm D sao cho MA = MD, 
trên tia đối của tia HA lấy điếm E sao cho HA = HE. Chứng 



159 



BH cạnh chung 
nên \ ABH - A EBH 
> AB BF: (2) 

(1) và (2) => CD = BE. 

Bài 21 Cho tam giác ABC, gọi M là trung điếm cúa BC. Trên tia đối 
cua tia AM lấy A’ sao cho AM = MA’. 

a) So sánh AB với A’C, AC với A’B’. 

b) Chứng minh rằng: AABC = AA’CB. 

AABA’ = AA’CA 
Hướng dẫn giái 

a) \AMB = AA’MC (c.g.c) vì: 

MA = MA’, M, = M 2) MB = MC 
Suy ra AB = A’C. 

Tương tự AAMC = AA’MC => AC = A’B. 

b) \AMB = aA’MC nên: 

A, =£*,.!?, = tr, 

A AMC = A A’MB nên: 

^ ỔAC =% +% = A' 1 +'X*. 2 = CĨB 
ẤBẦ’ ='B 1 +% ='ữ l +'Ởa = Ấ^CA 
Do đó AABC = AA’CB (AB = A’C, BAC = CĨb, AC = A’B) 
Tương tự AABA’ = AA’CA (c.g.c) 

§5. TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỬ BA CỦA TAM GIÁC: 
GÓC - CẠNH - GÓC (G.C.G) 

A. Kiến thức co' bản cần nhớ 

1. Nếu một cạnh và hai góc kề cùa tam giác này bằng một cạnh và 
hai góc kề cùa tam giác kia thì hai tam giác đó băng nhau. 

Nếu AABC và AA’B’C’ có: 


160 




I. Hệ qua: 

Hộ qua 1: Nêu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy 
cua tam giác vuông này băng một cạnh góc vuông và một góc nhọn 
kê canh áv cua tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng 
nhau. 

Hê qua 2. Nêu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông 
nay hang cạnh huyển và một góc nhọn cua tam giác vuông kia thì 
hai tam giác vuông đó bằng nhau. 

B. Các bài toán 


Bài 11 Cho tam giác ABC. Qua B ké đường thắng song song với AC, 
qua c ke đường thẩng song song với AB, chúng cắt nhau ơ D. 
Chứng minh rằng AB - CD. 


Giải 

NABC và ADCB có: 

1Ị: C; (hai góc so le trong 

Lạo bới hai dường song song 
AB // CD) 

BC cạnh chung 
c, Bi (hai góc so le trong 
tạo bới CD//AB) 
nên AABC - ADCB (g.c.g) 

Suy ra AB CD (hai cạnh tương ứng) 



Bài 12 Cho A ABC có"Ề = c. Tia phân giác của góc B cắt AC ớ D. Tia 
phân giác cùa góc C cắt AB ơ E. So sánh độ dài các đoạn 
thăng BD và CE. 


Giải 


\EBC và ADCB có: 
ẾBC DCB (gt'B"=ơ) 


161 





A 


BC cạnh chung 

ÉCB = DBC (gt = ị'B = 4 cì 
2 2 

nên aEBC - aDCB (g.c.g) 
Suy ra CE = BD. 



Bài 13 Cho tam giác ABC có AB = AC và B = c. Lấy điếm D trên 
cạnh AB, điêm E trên cạnh AC sao cho AD = AE. Gọi I là 
giao điẽm cùa BE và CD. 

Chứng minh rằng AlBD = AlCE. 

Giải 

Xét AABE và AACD có: 

AB = AC (giả thiết) 

A chung 

AD = AE (giá thiết) 
nên: AABE = AACD (c.g.c) 

Suy ra: BE = CD và ABE = ACD (1) 

Ta có: AB = AC và AD = AE (giả thiết) 
nên BD = CE (2) 

'B' = tr(giá thiết) 

BC chung 

Do đó ABCD > ACBE (c.g.c) 

Suy ra BCD = CEB (3) 

Từ (1), (2) và (3) ta có: AlBD = AlCE (g.c.g) 

Bài 14 Cho tam giác ABC vuông tại A. cf miền ngoài tam giác vè các 
tam giác vuông cân ABD, ACF (AB = BD; AC = CF). 

a) Chứng minh D, A, F thẳng hàng. 

b) Từ D và F hạ các đường vuông góc DĐ\ FF’ xuống đường 
thẳng BC. Chứng minh: DD’ + FF’ = BC. 



162 



Hướng dẫn giải 



a) Các aDBA, AACF vuông cân nên DAB = 45°; CAF = 45° 

=> DAF = DAB + ẾAC + CAF = 180° => đpcm. 

b) Từ A vẽ AH 1 BC. 

aDBD’ = ABAH (cạnh huyền, góc nhọn) 

=> DD’ = BH (1) 

\F’CF - AHAC (cạnh huyền, góc nhọn) 

^ FF’ = HC (2) 

Vậy DD’ + FF’ = BC. 
c. Luyện tập 

Bài 22 Cho tam giác ABC có B = 60°. Hai tia phân giác AD và CE cắt 
nhau ở điểm o. Chứng minh: 

a) AAOE - AAOK 

b) OE = OK = OD 

Hướng dẫn giải 

a) ìỉ = 60° nên A' +'c = 180° - 60° = 120° 

Vì AỊ = A 2 vàtTi = c 2 nên: 

= ị . 120° = 60° 

=> Ấoc = 120° hay DOE = 120° 

Lấy điếm K e AC sao cho AE = AK A 
=> A AOE = A AOK (c.g.c) 

b) Từ (a) => OE = OK (1) 

và ẨOÈ = Ấok 



163 




ÁOE = 180" - DOÈ 

- 180" - 120" = 60" 

w cok = 60" 

\COK = ACOD íg.c.g) 

=> OK - OD (2) 

(1) và (2) => OE = OK = OD. 

Bài 23 Cho tam giác ABC, AB - AC. Trên các cạnh AB và AC lấy các 
điếm D vă E sao cho AD = AE. Gọi K là giao điếm cùa BE và 
CD. Chứng minh rằng: 
a) BE = CD. b) AKBD = ìKCE. 


Hướng dẫn giải 

a) AABE = AACD (c.g.c) vì: 

AB = AC (gt) 

'Ả chung 
AE AD (gt) 

Suy ra BE CD 

b) AKBDj= \KCE (g.c.g) vì: 

BDK = CEK 
BDj- CE^ 

DBK = Ếck 



Bài 24 Cho tam giác ABC, có 'A' = 60°, các tia phân giác BM và CN 
cắt nhau ở I. Tính tông BN + CM theo BC. 


Hướng dẫn giải 

'X' = 60" => ỔÍm = BIN - 60° 

Kế tia phân giác ID của A BIC. 

=> BĨD = DIC = 60° 

ABIN = ABID vì: 

B', =^2 

BI cạnh chung 
BIN = Blb = 60° 

=> BN = BD (1) 



Tương tự ACIM = ACID (g.c.g) 
=> CM - CD (2) 

(1) và (2) => BN + CM = BC 


164 



Bài 


25 Chu tam giác ABC. Các tú- phân giác cua góc B và góc c cắt 
nhau ư I. Vẽ ID i AB (D G AB), IE I BC (E ũ BC ), IF . AC 
(K AC). Chứng minh rằng: ID IE -- IF 

Hướng dẫn giải . 


Ta co: 

IB cạnh chung 
lĩi 'B_. (gt) 
nõn \ BID - \ BỈE 
(cạnh huyền góc nhọn) 
Suy ra ID - IE 



Tương tự \CIE = ACIF (cạnh huyền góc nhọn) 
Suy ra IE - IF 


Suy ra ID - IE = IF. 


§6. TAM GIÁC CÂN 

A. Kièn thức cơ bản cần nhớ 

1. Định nghĩa: 

Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau. 

2. Tính chất: 

Định li 1: Trong một tam giác cân, hai góc ớ đáy bằng nhau. 

Định li 2: Nêu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó 
là tam gicác cân. 

Định nghĩa: tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh 
góc vuông băng nhau. 

3. Tam giác đều: 

Định nghĩa: Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau. 

Các hệ quá: 

- Trong một tam giác đều, mỗi góc băng 60°. 

- Nếu một tam giác có ba góc bằng nhau thì tam giác dó là tam 
giác đều. 

- Nêu một tam giác cân có một góc bằng 60° thì tam giác đó là 
tam giác dều. 

B. Các bài toán 

Bài 15 Cho aABC, tia phân giác góc B và c cắt nhau ở o. Qua o ké 
đường thẳng song song với BC cắt AB ở D, cắt AC ở E. Chứng 
minh DE = DB + EC. 


165 



Giải 

Ta có^ BOJà tia phân giác cua B A 

nênjBi = B 2 

mà B z = Oj (so le trong) 

^"B,= Dj 

Vậy AOBD cân tại D. 

Do đó DB = DO (1) 

Chứng minh tương tự ACEO cân tai E nên: 

EC = EO (2) 

Cộng (1) và (2) ta được: DE - DB + EC 
Bài 16 Cho tam giác ABC. ơ phía ngoài tam giác vẽ các tam giác 
vuông cân tại A là ABD, ACE. Hay xác định dạng của A ABC. 
Biết rằng BD = CE. 

Giải 

Xét aABD và AACE có: 
j) =ly 45° 

B^CÌ = 45° 

(Vì AABD và AACE vuông cân nên: 

o o o o 90° 

D = B = C = E= ) 

2 

BD = CE (gt) 

Vậy \ABD = AACE (g.c.g) 

Suy ra AB = AC 
Vậy aABC cân tại A. 

Bài 17 Cho tam giác đều ABC.^ác tia^tx, B^Cz lần lượt nằm trong 
các góc A, B, c sao cho BAx = CBy = ACz *■ 30°. Chứng tó răng 
tam giác tạo bởi ba tia dó là tam giác đều. 

Giải 

Ký hiệu như trên hình. 

Xétj\ABA’^vàABCB’ có: 

BAẰ’ = CBB’ (gt) 

AB = BC (cạnh tam giác đều) 

'B='C(= 60°) 
nên AABA’ = ABCB’ (g.c.g) 

Suy ra Ai = B] 

Do đó Ai + B 2 = Bj + B 2 = 60° 





166 



Suy ra DEF - 'Aì +1?2 - 60° (góc ngoài tại E cùa \ABE) 
chứng minh tương tự được EDF = 60 M 
Vậy \DEF là tam giác đều. 

c. Luyện tập 

Bài 26 Cho tam giác ABC cân tại A và tam giác A’B’C’ cân tại A’. 
Cho hiêt cập cạnh bên bằng nhau AB = A’B’. Hãy bô sung 
thòm một điều kiện nữa đê AABC - \A’B’C’. 

Hướng dẫn giải 

Cần bô sung thêm một điều kiện: 

- Cặp cạnh đáy bằng nhau khi đó A ABC = A A’B’C’ (c.g.c) 

- Hoặc cặp góc ở đinh bằng nhau, khi đó: 

\ABC = \A’B’C’ (g.c.g) 

- Hoặc cặp góc ơ đáy bằng nhau khi đó: 

AABC = aA’B’C’ (g.c.g) 

Bài 27 Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi D là trung diêm cùa AC; E 
là trung điểm của AB. So sánh các độ dài BD và CE. 

Hướng dẫn giải 

AABD - aACE vì: 

AB = AC (gt) 

A chung 
AD AE (gt) 

Suy ra BD = CE. 
hoặc ABDC = ACEB (c.g.c) 

Suy ra BD - CE B c 

Bài 28 Cho hai đường thẳng x’x và y’y song song và một đường thẳng 
căt x’x tại M và y’y tại N. Trên đường thăng y’y lấy hai điếm 
EF ớ về hai phía cùa N sao cho: 

NE = NF = NM. 

Chứng minh: 

a) ME, MF là hai tia phân giác cúa hai góc xMN và x’MN. 

b) \MEF là tam giác vuông. 



167 



Hướng dẩn giai 



h) ME và MF là hai tia phàn giác của hai ậóc kề bù xMN và 
x’MN nên ME L MF. Vậy A MEF vuông tại M. 


Bài 29 Cho A ABC. ơ phía ngoài tam giác vè các tam giác vuông cân 
tại A là ABD, ACE. Hãy xác định dạng cùa tam giác ABC. 
Biết rằng DE = BC; ỐAỀ + ỒA^ = 180". 

Hướng dẫn giái 

\ADE = AABC vì: 

AD AB 

AE - AC D 

DE = BC ^ 

Suy ra DAE = BAC 
Lại CÓDAE ^BAC = 180° 
nên DAE = BAC - 90 u 
A ABC vuông cân tại A. 

Bài 30 Cho A ABC vuông tại A có góc B băng 60°. Vè'tia Cx 1 BC, 
trên tia Cx lấy đoạn CE = CA (CE, CA cùng một phía đối với 
BC). Kéo dài CB lấy F trên đó sao cho: 

BF -■= BA. 

Chứng minh: 

a) \ACE đều. 

b) Chứng minh ba điếm E, A, F thắng hàng. 

Hướng dẫn giái 

a) \ACE cân tại c, Cx 1 CB nên: 

ẤCỀ = 900 -tr 

= 90° - 30° = 60° 

,\ACE là tam giác đều/ 



168 




EAC + C’AB + BAF = EAF = 180 u => E, A, F thẳng hàng. 


§7. ĐỊNH LÍ PY-TA-GO 

A. Kiến thức cơ bản cần nhớ 

1. Định lí Py-ta-go: 

Trong một tam giác vuông, bình phương 
cua cạnh huvền băng tống các bình 
phương cua hai cạnh góc vuông. 

\AB(' vuông tại A - BC 2 = AB" + AC 2 

2. Định li py-ta-go đao: Nếu một tam giác có bình phương cua một 
cạnh bằng tông các bình phương cua hai cạnh kia thì tam giác đỏ 
là tam giác vuông. 

\ABC, BC 2 = AB 2 + AC 2 => ẾAC = 90° 

B. Các bài toán 

B.ài 18 Tính cạnh huyền của một tam giác vuông cân, biết cạnh góc 
vuông băng a. 

Giải 

Kí hiệu như hình bên. 

\ABC vuông cân tại A. 

Theo định lý Py-ta-go ta có: 

BC 2 = AB 2 + AC 2 - 2AB 2 
B(’ = 2a’ 

Nên BC a. SỈ2 
Vậy cạnh huyền bằng a\^2 




169 



Bài 19 Cho tam giác nhọn ABC. Ke AH vuông góc với BC (H BC). 
Tinh chu vi tam giác ABC. 

Biết AC - 20 cm. AH = 12 cm. 

Giải 

Ta có \AHB vuông tại H. 

Theo định lý Py-ta-go ta có: 

AB 2 - AH 2 + HB 2 
= 12 2 + 5 2 
= 144 + 25 = 169 
AB = 13 <cm) 

Tam giác AHC vuông tại H. Theo định lý Py-ta-go ta có: 

HC 2 = AC 2 - AH 2 = 20 2 - 12 2 = 400 - 144 = 256 = 16* 

HC = 16 (cm) 

nên BC - BH + HC = 5 + 16 = 21 (cm) 

Chu vi tam giác ABC là: 

AB + BC + CA = 13 + 21 + 20 = 54 (cm) 

Bài 20 Độ dài băng cm của ba cạnh của ba tam giác I, II, III như sau: 

1:5, 12 và 13; II: 3^ , tị và õị; III: 7, 24 và 25. 

2 2 2 

Trong ba tam giác này tam giác nào là tam giác vuông? 
a) I và II b) I và III c) II và III d) Cả ba 


BH 5 cm. 

A 



Giải 


Ta chọn câu b. 

Ta có: 5 2 + 12* = 13 2 vì 25 + 144 = 169 


(5ị ) 2 < (4 4 > 2 + (3ị f vì: 

«ỉ !Ậ 

2 2 4 


<4Ì) 2 

2 


=,i) 2 =ạ. 

2 4 


12Ị_ 81 49 

^4 < 4 + 4 

7 2 + 24 2 = 25 2 vì 49 + 576 = 625 
nên các tam giác I, III là tam giác vuông. 


170 



Bài 21 Cho tam giác đều ABC, diêm M ớ bên trong tam giác, trong 
cló MA - lcm. MB = 2cm, MC - V3 cm. 

a) Tinh độ dai cạnh cua tam giác ABC. 

b) Tinh sỏ đo các góc AMB. BMC, CMA. 


Giải 


a) Võ \BMD đều (D và M khác phía đối với AB) 
Xét \BDA và ABMC: 


BD BM 

BA BC^ ^ 

DBA = MBC = 60 l ' - ẤBM 
Vậy \ BDA = A BMC (c.g.c) 

:=> DA = MC = Vã 
\ADM có: 

AD 2 + AM 2 = 3 + 1 = 4 = MD 2 
=> MAD = 90° (định lý Py-ta-go 



đáo) 


\ADM vuông có MA = ^ MD nên ADM = 30° 
Suy ra ADB = ẤDM + MDB = 30° + 60° = 90° 


Trong AADB vuông: 

AB 2 = AD 2 + DB 2 = 3+4 = 7 


Vậy AB = yịĩ cm 

b) ẤMB AMD + BMD 60° + 60° = 120° 
\BMC có: MB 2 + MC 2 = 4 + 3 = 7 = BC 2 
=> BMC = 90" (định lý Py-ta-go đảo) 
Suy ra ẤMC = 150 u 


c. Luyện tập 

Bài 31 Cho tam giác ABC vuông góc tại A. Từ trung điếm D cùa cạnh 
AB kẻ DE 1 BC. 

Chứng minh hệ thức: AC 2 = EC 2 - EB 2 
Hướng dẫn giải 
Tam giác vuông CAD cho: 

AC 2 = CD 2 - AD 2 = CD 2 - DB 2 


171 





mà CD 2 EC' + ED 2 

< \CED vuông ớ E) 

DB- EB- -r ED- 

(,\BED vuông ớ E) 
nén AC 2 = EC 2 + ED 2 - (EB 2 + ED 2 ) 

- EC 2 - EB 2 

Bài 32 Cho tam giác ABC vuông ớ A. Một đường thăng cắt hai cạnh 
AB và AC ơ D và E. 

Chứng minh rằng: CD 2 - CB ED 2 - EB' 

Hướng dẫn giải 
Nối BE, CD. Trong tam giác vuông 
DAC và BAE có: 

CD 2 = AD 2 + AC 2 (1) 

EB 2 = AB 2 + AE 2 (2) 

- :> CD 2 + EB 2 = AD 2 + AC 2 + AB 2 + AE 2 
mà AD 2 + AE 2 = ED 2 
AB 2 + AC 2 = CB 2 
Do đó CD 2 + EB 2 = ED 2 + CB 2 
=> CD 2 - CB 2 = ED 2 - EB 2 



Bài 33 (’ho tam giác nhọn ABC, ké Aỉl vuông góc với BC (H ( 
Tính chu vi tam giác ABC. Biết: 

AC = 20 cm 
AH = 12 cm 
BH - 5 cm 


BC). 


Hướng dẫn giải 


AB 2 AH 2 + HB 2 
=> AB = 13 (cm) 

HC 2 = AC 2 - AH 2 
=> HC = 16 (cm) 

BC = BH + HC = 21 (cm) 

Chu vi tam giác ABC là 54 (cm) 



172 



B 

3ài 34 Trong hình vẽ bên có: 

AC i BI). 

Chứng minh rằng: 

AB J + DC 2 = AD- + BO 

Hướng dẫn giải D 

\AIB: AB- = IA- + IB- (1) 

\L)IC: no - ID 2 + IC 2 (2) 

Từ (1) và (2) suy ra: 

AB-' + DC- = IA 2 + ID 2 + IB 2 + IC 2 (3) 

ADIA: IA J + ID 2 = AD 2 (4) 

ABIC: IB-' + IC 2 = BC 2 (5) 

Từ (3), (4) và (5) suy ra: AB 2 + DC 2 = AD 2 + BC 2 



§8. CÁC TRƯỜNG HỢP BANG NHAU CÚA TAM GIÁC VUÔNG 


\. Kiến thức cơ bản cần nhớ 

L. Các trường hợp bằng nhau đã biết của hai tam giác vuông 

- Nếu hai cạnh góc vuông của tam B E 

giác vuông nàv lần lượt bang hai \ ' 

cạnh góc vuông cùa tam giác vuông \ 

kia thì hai tam giác vuông đó bằng \ • 

nhau (theo trường hợp c.g.c) Ạ h_A Q D °- 

- Nêu một cạnh góc vuông và một 


góc nhọn kề cạnh ây của tam 
giác vuông này bằng một cạnh 
góc vuông và một góc nhọn kề 
cạnh ấy của tam-giác vuông kia 
thì hai Lam giác vuông đó băng 
nhau (theo teường hợp g.c.g) 




- Nếu cạnh huyền và một góc 
nhọn của tam giác vuông này 
bằng cạnh huyền và một góc 
nhọn cùa tam giác vuông kia thì 
hai tam giác vuông đó bằng 
nhau (theo trường hợp g.c.g) 




173 



2. Trưởng hợp băng nhau vê cạnh huyền và cạnh góc vuông. 

Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông cùa tam giac vuông này 
băng cạnh huyến và một cạnh góc vuông cùa tam giác vuông kia 
thì hai tam giác vuông đó băng nhau. 

Nêu \ABC và ,\DEF có: 

X = ÍF= 90" 

BC = EF 
AC = DF 

Thi \ABC = \DEF 
(cạnh huyền - cạnh góc vuông) 

B. Các bài toán 

Bài 22 Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AD vuông góc vói BC. Chứng 
minh rằng AD là tia phân giác của góc A. 

Giải 

Xét hai tam giác vuông ADB và ADC có: 

AD cạnh chung 
AB = AC (gt) 
nên A ADB = A AỨC 

(cạnh huyền - cạnh góc vuông) 

Suy ra BAD = CAD (góc tương ứng) 

Vậy AD là tia phân giác của góc A. 

Bài 23 Cho tam giác ABC có D là trung điếm cùa BC. AD là tia phàn 
giác của góc A. Kẻ DE vuông góc với AB, DF vuông góc với 
AC. Chứng minh: 

a) DE = DF; b)' B ="c 

Giải 

a) Xét hai tam giác vuông ADE và 

Ai = Ai 

AD cạnh chung 
nên AADE = AADF 
(cạnh huyền, góc nhọn) 

Suy ra DE = DF (cạnh tương ứng) 


ADF có: 



B D ('• 




174 



b) Xét hai tam giác vuông DEB và DFC có: 

1)B DC (gt) 

DE - DF (theo chứng minh trên) 
nên \ DEB = A DFC (cạnh huyền, cạnh góc vuông) 

Suy ra"B ="c. 

Bài 24 Cho tam giác ABC cân tại A. Ke BH 1 AC, CK 1 AB. Gọi I là 
giao điếm cua BH và CK. Chứng minh rảng AI là tia phân 
giác cua góc A. 

Giải 

Xét hai tam giác AHB và AKC, ta có: 

AB = AC (gt) 

B) = Ci (cùng bằng ^ B = i C) 

nên AAHB = AAKC (cạnh huyền, góc nhọn) 

Suy ra AH = AK (cạnh tương ứng) 

Xét hai tam giác vuông AHI và AKI, ta g 

có: 

AI cạnh chung 
AM - AK (chứng minh trên) 
nên A AHI = A AKI (cạnh huyền, cạnh góc vuông) 

Suy Ai - A 3 

Vậ v AI là tia phân giác của góc A. 
c. Luyện tập 

Bài 35 Cho đoạn thắng AB, trên hai nửa mạt phăng đối nhau bờ là 
đường tháng chứa đoạn AB vè hai tia Ax 1 AB, By 1 BA. 
Trên Ax và By lần lượt lấy hai điếm c và D sao cho AC = BD. 
Gọi o là trung điếm AB. 

a) Chứng minh A AOC = A BOD. 

b) Chứng minh o là trung điếm CD. 



175 



Hướng dẫn giái 


a) Xót hai tam giác vuông AOC và BOD có: 


OA OB 

(O là trung điếm AB) 
<)AC ốBD 90° (gt) 
AC BD (gt ) 

Vậy \AOC = ABOD. 
b) aAÒC = \BOD 
-p Ấoc ■= BOD, oc - OD 



:• c, o, I) thăng hàng =? o nàm giữa CD. 

00 OD > o là trung điếm cua CD. 

Bài 36 Cho tam giác ABC vuông góc tại A. Kẻ AH vuông góc với BC 
(H e BC). Trên cạnh BC lấy điếm E sao cho BE BA. Ke EK 
vuông góc với AC (K 6 AC). 

Chứng minh rằng AK - AH. 


Hướng dẫn giái 


\ABE cản tại B. 

=> ẤEB = ẾAB (1) 

BA 1 AC 
EK 1 AC 
---> BA // EK 

ÁEK BAE (2) 

Từ (1) và (2) suy ra AEB = 
Hai tam giác vuông AEH = 
ÁEH ẤEK 
• AE cạnh chung. 

Suy ra AH - AK. 

Bài 37 Cho tam giác ABC câi 
vuông góc với AC, AB. 



AEK vì: 


I à'Tì, A < 90°. Ke BD, CE lần lượt 
Gọi K là giao điếm của BD và CE. 


176 



Chứng minh rang: 
a»AI) AE 

l)> AK là tia phàn giác cua góc A. 


Hướng dẫn giải 


a) \ABD = AACE 

• cạnh huvền, góc nhọn) 
h) \AKD \AKE 

(cạnh huyên, cạnh góc vuôngt 
”D ="eT = lv 
AK cạnh chung 
AD = AE 



=> KAD = KAE => đpcm 

Bài 38 Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC), M là một điếm 
thuộc cạnh AC. Kẻ MH vuông góc với BC (H G BC) . Biết 
MH = HB. Chứng minh rằng AH là tia phân giác cùa góc A. 

Hướng dẫn giải 


Ke HI 1 AB, HK _L AC 
\HIB - \HKM 
(cạnh huyền, góc nhọn) 
:=> HI - HK 
Lại cóT='K = 90° 

AH cạnh chung 



B 


=> AAIH = AAKH (cạnh huýền, cạnh góc vuông) 

=> A) = A„> => đpcm. 


177 



Chương III 


QUAN HỆ GIỮA CÁC YÊU Tố TRONG 
TAM GIÁC - CÁC ĐƯỜNG ĐồNG QUY TRONG 
TAM GIÁC 

§1. QUAN HỆ GIỮA GÓC VÀ CẠNH Đốl DIỆN 
TRONG MỘT TAM GIÁC 


A. Kiến thức cơ bản cần nhớ 

1. Góc đối diện với cạnh lớn hơn: 

Định lí 1: Trong một tam giác, góc đối diện với cạnh lớn hơn là 
góc lớn hơn. 

\ ABC, AC > AB B > c 

2. Cạnh đối diện với góc lớn hơn: 

Định lí 2: Trong một tam giác, cạnh đối 
diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn. 

A ABC,lì >c~ ^ AC > AB 



B. Các bài toán 

Bài 1 Cho tam giác ABC cân ở A. Lấy D là diêm tùy ý nằm giữa A và 
c. Chứng minh DC < DB. 


Giải 

Ta có tia BD nằm giữa hai tia BC, BA 
nên CBD < CBA 
mà CBA = DCB (gt) 

Suy ra CBD < BCD 
Vậy DC < DB 



Bài 2 Cho tam giác ABC với BC > AB. Tia phân giác cùa góc ABC cắt 
AC tại D. Chứng minh rằng CD > DA 


Giải 

Láy K trên BC sao cho BK = BA. Nối KD 


178 



\ DKB và \ DAB có: 


BD cạnh chung. 

B; = Bj (BD phân giác ABC) 

BK = BA (cách lấy K) 

Vậy \ DKB = \ DAB (c.g.c) 

Suy ra D] = D>, DK = DA 
Mặt khác CKD là góc ngoài cua A KBD nên CKD > Ũ! (1) 

D_» là góc ngoài cua A DBC nên D -2 > BCD (2) 

Vì Di = D|) nên từ (1) và (2) suy ra CKD > BCD 
Trong \ KCD có K > c nên CD > DK. 
hay CD > DA. 

Bài 3 Cho tam giác ABC (AC > AB), M là trung điếm của BC. Trên 
AB và AC lấy 2 điếm p và N sao cho BP = CN. Chứng minh 
ÃPN > ẤNP. 

Giải 

Ta có: 

AC > AB (gt) 

Vì BP = CN 

nên AC - CN > AB - BP. 
hay AN > AP 

Do đó, trong A APN có AN > AP 
nên ẤPN > ẤNP 

Bài 4 Cho tam giác ABC. Gọi E, D lần lượt là trung điếm của BC, AC 
và AE vuông góc với BD. Chứng minh răng BC < 2AC 

Giải 

Ta có: 

A BOE có BÕẼ = 90° (gt) 
nên AEC > 90° (góc ngoài tại E cùa 
A BOE) 

A AEC có AEC là góc tù nên: 

ẤẼC > ÉÃC 





179 



Suy ra AC > EC. 

Do đó AC > — BC (E là trung điếm cùa BC) 

Vậy BC < 2AC 

c. Luyện tập 

Bài l Cho \ ABC có ba cạnh thoa mãn hệ thức AC > CB > BC. Gọi 1 
là giao điếm cua các tia phản giác trong cua B và A. Chứng 
minh rằng IB < IA < IC. 

Hướng dẫn giải 

Ta có AC > CB > BA 
=> ẤBC > BÃC > ẤCB 
A IBA có ẤBC > BÃC 
=> 1BA > IAB (gt) 

ĨBA > ĨÃB => IA > IB (1) 

A IAC có ỂÃC > ẤCB =o ĨĂC > ĨCÃ 
=> IC > IA (2) 

Từ (1) và (2) suy ra IB < 1A < IC 

Bài 2 Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng nếu đáy BC lớn hơn. 
băng hay nhó hơn cạnh bên thì góc A sẽ lớn hơn, bằng hay 
nhó hơn 60 u . 

Hướng dẫn giải 

Vì tam giác ABC cân ở đỉnh A, nên B = C 
Vì vậy từ đẩng thức Ẵ + s + í? = 180°, 
ta suy ra Ấ + 2 ủ = 180° (*) 

a) Nêu BC > AB thì A > C hay 2A > 2C, suy ra 3A > A + 2C. Từ 
(*) suy ra 3Ầ > 180°, suy ra Â > 60° 

b) Nêu BC = AB thì A ABC đều nên 'Ẵ = 60° 

c) BC < AB, lý luận tương tự như câu a, ta có Ấ < 60° 

Bài 3 Cho tam giác ABC cân tại A. Trên các tia AB và AC lấy lần 
lượt các điểm E và D sao cho AE + AD = AB + AC. Từ c ke 
Cx // DE. Từ E kẻ Ey // DC. Gọi F là giao điếm của Cx và Ev. 
Chứng minh rằng FC > BC. 



180 



Hướng dẫn giải 

Gọi I là giao điếm của BC vả ED. 

Ta có: c là góc ngoài cùa & ICD 
Nôn c > D = Fi mà B = c (gia thiết) 

Suy ra B > F,. Dễ thấy CD = EF = Eố 
=> A BEF cản => Bi = F 2 
=> B + B , > F, + F 2 
hay FBC > BFC => FC > BC 
Bài 4 Cho tam giác ABC với AB < AC. Nối A với trung điếm M của 
BC. 

a) Chứng minh rằng: CAM < BAM 

b) Từ M ke tia Mx sao cho góc BMx nhận tia MA là tia phản 
giác. Gọi D là giao điếm của đường thẳng AC và tia Mx. 
Chứng minh rằng BM > MD 

Hướng dẫn giải 

a) Kéo dài AM một đoạn ME sao cho AM = ME. 

b) Sử dụng tính chất góc ngoài của tam giác. 

§2. QUAN HỆ GIỮA ĐƯỜNG VUÔNG GÓC VÀ ĐƯỜNG XIÊN, 
ĐƯỜNG XIÊN VÀ HÌNH CHIẾU 

A. Kiến thức cơ bản cần nhớ 

1. Khái niệm đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu cùa đường 
xiên. 

Đoạn thẳng AH gọi là đoạn vuông góc hay 
đường vuông góc ké từ A đến đường thăng d; 
điếm H gọi là chân của đường vuông góc, hay 
hình chiếu của điểm A trên đường thẳng d. 
Đoạn thẳng AB gọi là một đường xiên kẻ từ A 
đến đường thẳng d. 

Đoạn thắng HB gọi là hình chiếu của đường xiên AB trên đường 
thắng d. 




181 



2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên: 

Định lý 1: Trong các đường xiên và đường 
vuông góc ké từ một điếm ở ngoài một đường 
thắng đến đường thăng đó, đường vuông góc là 
đường ngắn nhất. 

A e (1 

AH là đường vuông góc 
=> AH < AB. 

AB là đường xiên. 

Độ dài đường vuông góc AH gọi là khoáng cách từ điếm A đến 
đường thẳng d. 

3. Các đường xiên và hình chiếu cua chúng 

Định lý 2: Trong hai đường xiên kẻ từ một điểm năm ngoài một 
đường thẳng đến đường thẳng đó: 

- Đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì lớn hơn. 

- Đường xiên nào lớn hơn thì có hình chiếu lớn hơn. 

- Nếu hai hình xiên bằng nhau thì hai hình chiếu bằng nhau và 
ngược lại, nếu hai hình chiếu bằng nhau thì hai đường xiên băng 
nhau. 

• Nếu HB > HC thì AB > AC 

• Nếu AB > AC thì HB > HC 

• Nếu HB = HC thì AB = AC 

và ngược lại nếu AB = AC thì HB = HC. N 

B. Các bài toán 

Bài 5 Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy điểm B’ trên cạnh AB, lấy 
điểm C’ trên cạnh AC. So sánh B’C’ và BC. 

Giải 

Ta có: AC’ < AC 
nên B’C’ < B’C (định lý 2) 

Lại có AB’ < AB 
nên B’C < BC (định lý 2) 

Suy ra B’C’ < BC 





182 



ỉài 6 Cho tam giác ABC vuông tại A và tia phân giác CP. Chứng 
minh: 

a I PA < CA 
b> CP < CB 

Giải 

a) Ta có : APC là góc ngoài tại p cua A 

ẤPC = B + ị > ị = ẤCP 
2 2 

Tam giác APC có: 

ẤCP < ẤPC ^PA< CA. 
b> Ta có AP < AB (gt) 

^ CP < CB (đlí 2) 

3ài 7 Cho tam giác ABC, Ké AH 1 BC (H e 

a) AH < ị (AB + AC) 

b) Ke BK 1 AC tại K, CL 1 AB tại L. 

Chứng minh AH + BK + CL < AB + BC + CA. 

Giải 

a) Ta có: 

AH là đường vuông góc A 

AB, AC là các đường xiên, nên: /f\ 

AH < AB, AH < AC / \ 

Do đó 2AH < AB + AC / 

hay AH < ị (AB + AC ) ỵ - 

b) Chứng minh tương tự như câu a, ta được; với BK, CL là các 
đường cao hạ từ B và c 

AH < 4 ( AB + AC) 

2 

BK < 4 ( ba + BC) 

2 

CL < 4 ( CA + CB) 

2 

Từ ba điều trên ta suy ra: 

AH + BK + CL < AB + BC + CA 



183 



Bài 8 Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Một đường thắng bất kì cti 
qua A. Gọi M. N lần lượt là hình chiêu vuông góc cua B và c 
lẽn a. 

a) Chứng minh CN hăng hình chiếu cùa AB trên xy. 

b) Chứng minh ráng khi a // BC thì các hình chiêu cua AB và 
AC trên a băng nhau. 

Giải 

a) Ta có MA là hình chiếu 
cua AB trên a. 

Xét hai tam giác AHB và 
CHA có: 

AB = AC (gt) 

B = A (góc có cạnh tương ứng 
vuông góc) 

=> A AHB = A CHA 
=> MA = CN 

b) a // BC lúc đó cáe tam giác AMB và CNA là các tam giác vuông 
cân nên AM = AN nghĩa là các hình chiếu cúa AB vâ AC trên a 
bằng nhau. 

c. Luyện tập 

Bài 5 Cho tam giác ABC, Kẻ AH vuông góc với BC tại H, BK vuông 
góc với AC tại K. Biết rằng AH không nhỏ hơn 8C, BK không 
nhỏ hơn AC. Hăy tìm số đo các góc A, B, C cùa tam giác ABC. 

Hướng dẫn giải 

Theo quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, ta có: 

BC < AH < AC < BK < BC 
=> BC = AH = AC = BK = BC 
=> tam giác ABC vuông cân, đinh c. 
c = 90°; A = B = 45° 

Bài 6 Hai tam giác: tam giác cán ABC và tam giác ABiCi có chung 
góc ớ đinh A có ACi + ABi = AB + AC. Chứng minh BC < BiCì 

Hướng dẫn giải 




Vì AB, + AC, = AB + AC = ‘2AB = ‘2AC 
nên BB: = CC; và nêu diêm C; thuộc 
đoạn AC thì B] trên tia đối cúa tia BA 
Hạ B,H BC và C,K 1 BC, ta có \ 

B,HB = A C,KC 
nèn BH = CK, suy ra BC = HK 
Gọi giao diêm cua BC với BiC^ là M 
thi B,M > MH và C,M > MK. 

Do đó HM + MK < B,M + MC, hay BC < B,c, 

Bài 7 Cho tam giác ABC có AB < AC và B < 90°. 

Ke AH 1 BC (H e BC). Trên tia AH lấy một diêm M tùy ý. 
Đường thắng BM cắt AC ớ N. 

Chứng minh rằng: 

a) MB < MC. 

b) NM < NH. 

Hướng dẫn giải 

a) Xét hai đường xiên AB và AC. Ta có: 

AB < AC => BH < CH 
Xét hai đường cao MB và MC. 

Ta có: BH < CH 

> MB < MC 

b) Xệt \ MNH. 

Góc NMH tù vì góc HMB kề bù với nó là góc nhọn của A BMH 
vuông ớ H. Nói riêng NMH là góc lớn nhất trong ba góc cúa A 
MNH (vì một tam giác có không quá một góc tù). Do đó NH là 
cạnh lớn nhất cúa A MNH, tức Ịà NM < NH (đpcm). 

Bài 8 Cho tam giác vuông cân ABC, đỉnh A và đường thẳng xy đi qua A. 
Gọi E và F là hình chiếu của các điếm B và c trên xy. 

a) Chứng minh rằng đoạn CF băng hình chiếu của đoạn AB trên xy 

b) Với vị trí nào của đường thăng xy thì hình chiếu của AB trén 
xy lớn hơn hình chiếu AC trên xy? 




185 



Hướng dẫn giải 


a> A CAF = \ ABE 

b) Cụi H là trung điểm cùa cạnh BC và góc uAH là góc vuông 
chứa đinh B. Nêu đường thăng xy năm trong miền phăng xác 
định bới góc vuông uAH và góc đối đinh của nó thì hình chiếu 
AB lớn hơn hình chiếu cùa AC. 

§3. QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁC - 
BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC 

A. Kiến thức cơ bản cần nhớ 

1. Bất đẳng thức tam giác: 

Định lý: trong một tam giác, tông độ 
cùng lớn hơn độ dài cạnh còn lại. 

• AB + AC > BC 

• AB + BC > AC 

• AC + BC > AB 

2. Hệ quả của bất đẳng thức tam giác 
Hệ quả: Trong một tam giác, hiệu độ dài hai cạnh bất kỳ bao giờ 
cũng nhò hơn cạnh còn lại. 

Nhận xét: Trong một tam giác, độ dài một cạnh bao giờ cùng lớn 
hơn hiệu và nhỏ tống các độ dài của hai cạnh còn lại. 

Trong tam giác ABC, với cạnh BC, ta có: 

AB - AC < BC < AB + AC 

B. Các bài toán 

Bài 9 Một tam giác có hai cạnh dài 2cm và lOcm. Tìm số đo cạnh thứ 
ba, biết răng số đo ấy là một số nguyên tố. 

Giải 

Giá sử cạnh thứ ba dài x(cm). Áp dụng bất đẳng thức trong tam 
■ giác ta có: 

10-2<x<10 + 2 => 8 < X < 12 

Vì K là số nguyên tố lớn hơn 8 và nhỏ hớn 12 nên X = 11 
Vậy số đo thứ ba là 11 cm. 



186 



Bài 10 Hãy tìm độ dài ba cạnh cua một tam giác, biết cạnh thứ nhất 
dài gấp rười cạnh thứ hai, cạnh thứ hai dài gấp rười cạnh thứ 
ba và nừa chu vi tam giác băng 9,5cm. 

Giải 

Gọi độ dài thứ ba là x(cm). 

3x 

Theo đế bài, độ dài cạnh thứ hai là —■ (cm), độ dài cạnh thứ 
2 

, . , 3 3x 9x 

nhát là — Icml. 

2 2 4 

3 5x 9x 

Bất đắng thức tam giác thỏa vì X + -- X = > — p 

B 2 2 4 

p., . . ,_3x 9x 19x_ 

Chu vi cúa tam giác là: -r 1 + —= —7— (cm) 

2 4 4 

19x 

Theo đề bài ta có: = 9,5 => x = 4 

8 

Vậy độ dài ba cạnh tam giác là : 4cm, 6cm, 9cm 
Bài 11 Cho tam giác ABC và một điếm M tùy ý nằm trong tam giác. 
Chứng minh rằng: 

MB + MC < AB + AC 

Giải 

Kéo dài BM cắt AC tại D. Bất đẳng 
với \ CDM và \ ABD 
Cho ta: MC < MD + CD 
BD < AB + AD 

MB + MC < MB + MD + CD 
= BD + CD < AB + AD + CD 
= AB + AC 

Vậy MB + MC < AB + AC (đpcm). 

Bài 12 Cho tam giác ABC có AC > AB. Nối A với trung điểm M cua 
BC. Trên tia AM lấy điềm E sao cho M là trung điểm cua 
đoạn thắng AE. Nối C với E. 

a) So sánh hai đoạn thẳng AB và CE. 

, 4 _... AC-AB , ... AC + AB 

b) Chứng minh: - —- < AM < --- 


thức tam giác áp dụng đối 
A 



187 



Giải 


a> Ta có: 

AMR và EMC là 2 góc đối đỉnh nên 
AMR = EMC 

MA = ME (M trung điếm AE) 

MR = MC (M là trung điếm RO 
nèn \ AMR = \ EMC (c.g.c) 

Suy ra AR = CE 
b) Trong A ACE có: 

AC - CE < AE < AC + CE 



Hay AC - AR < AE < AC + CR (vì AR = CE) 

AC-AR . AE AC + CB 

- — -— < — <-—- 

2 2 2 

. AC-AB . _ AC + CB .... ... AE 4 

vậy: ———-— < AM < ——— (vì AM = ) 

2 2 2 


c. Luyện tập 

Bài 9 Cho góc xOy. Lấy hai điếm A và B lần lượt trên các cạnh Ox, 
Oy. Trên tia đối của Ox lấy điếm c, và trên tia đối cúa Oy lấy 
diêm D. 

Chứng minh: 

AB + BC + CD + DA < 2 (Àc + BD) 

Giải 


Ta có: 

Trong A OAB : AB < OA + OB 
A OBC : BC < OB + oc 
A OCD : CD < OC + OD 
A ODA : DA < OD + OD 
Suy ra: 

AR + BC + CD + DA < 2 (OA + OC + OB + OD) 



Vậy AR + BC + CD + DA < 2 (AC + RD) 


188 



Bài 10 Cho tam giác ABC và một diêm M tùy ý nằm trong nó. Chứng 
minh răng: 

\ (AB + BC + CA) < MA + MB + MC < AB + BC + CA 
2 

Hướng dẫn giải 

Bảt đăng thức tam giác áp dụng trong các tam giác 
BMC, CMA và AMB cho ta: B 

BC < MB + MC 
CA < MC + MA 
AB < MA + MB 

AB + BC + CA < 2 (MA + MB + MC) A 
hay ị (AB + BC + CA) < MA + MB + MC (1) 

* Mặt khác, theo bài 1 ta cũng có: 

MB + MC < AB + CA 

* MA + MB < CA + BC 

2(MA + MB + MC) < 2(AB + BC + CA) 

Hay MA + MB + MC < AB + BC + CA (2) 

Từ (1) và (2) ta suy ra (đpcm). 

Bài 11 Cho tam giác ABC, Mlà điếm năm trên tia phân giác ngoài 
ciia góc c. Chứng minh răng: ♦ 

MA + MB > CA + CB 

Hướng dẫn giải 
Gọi Cx là tia phân giác 
ngoài của c. 

Từ A hạ AI 1 Cx. 

Trên tia AI kéo dài lấy Ai 
sao cho Ail = AI 
Khi đó ba điểm Ai, B, c 
thăng hàng và MA + MA, 
nên: MA + MB = MA, + MB > A,B 

= A,c + CB = CA + CB Vậy MA + MB > CA + CB 




189 




Bài 12 Hày tìm độ dài ba cạnh cua một tam giác biết cạnh thứ nhàt 
dài gấp rưỡi cạnh thứ hai. cạnh thứ hai dài gấp rưỡi cạnh thứ 
ba và nưa chu vi tam giác bằng 9,5cm. 

Hướng dẫn giải 

Gọi độ dài cạnh thứ ba là X. Theo đề bài độ dài cạnh thứ hai 

là — (cm), độ dài cạnh thứ nhất là ậ ^ ^ (cm). Bất 
2 2 2 4 

đăng thức được thoa thoa vì X + - X = — > — 

2 2 4 


Chu vi cua tam giác là: X + 
Theo đề bài ta có: 


3x 

T 

9,5 - 


9x 

4 


Vậy độ dài ba cạnh của tam giác là 4cm, 6cm, 9cm. 


§4. TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN 
CỦA TAM GIÁC 

A. Kiên thức cơ bản cần nhớ 

1. Đường trung tuyến của tam giác: 

• Đoạn thẳng AM nối đỉnh A cua tam 
giác ABC với trung điếm M cùa 
cạnh BC gọi là đường trung tuyến 
của tam giác ABC. Đường thẳng AM 
cũng là đường trung tuyến của tam 
giác ẠBC. 

• Mỗi tam giác có ba đường trung 

B " •' c tuyến. 

2. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác. 

Ba đường trung tuyến cua một tam giác 
cùng đi qua một điểm. Điếm đó cách mỗi 

2 , 

đỉnh một khoảng băng — độ dài đường 

trung tuyên đi qua đinh ấy. 

A ABC có các trung tuyên AD, BE, CF 
GA _ GB GC 2 
^ DA " EB FC 3 




190 



B. Các bài toán 


Bài 13 Cho \ ABC. Trẽn cạnh BC lấy điếm T sao cho TB = ị BC. Trên 

3 

tia đối cùa tia CA lấy điém D sao cho CD = CA. Đường thăng DT 
l át cạnh AB tại E. Chứng minh EA = EB. 

Giải 

Trong A ABD có BC là trung 

tuyên vì CA = CD. Và TB = \ 

3 

BC do đó T là trọng tâm cua A 
ABD. 

Suy ra DT là đường thắng chứa 
phái qua trung diêm E của AB. 

Vậy EA = EB. 

Bài 14 Cho A ABC, AC > AB. Gọi BE và CD là các trung tuyến. 

Chứng minh CD > BE. 

Giải 

Gọi F là trung điềm của BC thì ba 
dường trung tuyến AF, BE, CD cắt 
nhau ớ M. Vì AC > AB nên Fi > F '2 
(do A AFB và A AFC có AF cạnh 
chung, FB = FC và AC > AB). 

Từ F| > F_> thì hai tam giác MFB và MFC có MF cạnh chung, FB 
= FC ta suy ra MC > MB. Hay — CD > ^ BE. 

Vậy CD > BE 

Bài 15 Chứng minh nếu hai tam giác ABC và A’B’C’ có AC = A’C’, 
BC = B’C’ và các đường trung tuyến AM = A’M’ thì chúng 
bằng nhau. 

Giải 

Ta có CM = ^ BC (AM là trung tuyến A ABC) 




D c A 


trung tuyên xuất phát từ D nên 


191 



Ạ 


B L _ 1 \ r 

M 

C’M’ = ^ B’C’ <A'M’ là trung tuyên ủ A’B’C’) 

Mà BC = B’C’ (gt) 
suy ra: CM = C’M’ 

\ AMC và A A’M’C’ có 
AC = A’C’(gt) 

AM = A’M’ (gt) 

CM = C’M’ (theo chứng minh trên) 
nên A AMC = A A’M’C’ (c.c.c) 
suy ra c = C’ 

A ABC và A A’B’C’ có: 

AC = A’C’ (gt) 

c = C’ (theo chứng minh trên) 

BC = B’C’ (gt) 

nên \ ABC = A A’B’C’ (c.g.c) 

c. Luyện tập 

Bài 13 Cho A ABC, AC > AB. Gọi BE và CD là các trung tuvến. 
Chứng minh CD > BE. 

Hướng dẫn giải 

Gọi F là trung điểm cùa BC, thì ba đường trung tuyến AF, BE, 
CD cắt nhau ớ M. Vì AC > AB nèn Fj > F 2 
A MFB và A MFC có MF cạnh chung, 

FB = FC. 

Ta suy ra MC > MB 

hay 2 - CD > ị BE 
• 3 3 

Vậy CD > BE B F c 




192 



3ài 14 Cho tam giác ABC, BC = a, CA : 
AM. Đặt AM = ma. 

Chứng minh rằng - 


b, AB = c. Vê trung tuyên 


2 2 

Hướng dẫn giải 

Với \ AMB ta có: 

AM + MB > AB (1) 

Với \ AMC ta có: 

AM + MC > AC (2) 

=> 2AM + (BM + MC) > AB + AC 
b + c - a 



> m., : 


Theo bài 11 $3 ta có m a < - 


( 1 ) 

( 2 ) 


(1), (2) suy ra đpcm. 

Bài 15 Chứng minh răng trong một tam giác tống độ dài các đường trung 

3 

tuyến lớn hơn — chu vi nhưng nhó hơn chu vi. 

4 


Theo bài 11 §3 ta có m a < 


Hướng dẫn giải 

b + c 
~2~ 


=> m a + m b + m c < a + b + c 
Gọi G là trọng tâm của A ABC. 
=5 GA + GB > AB 


=* GA + GB + BC > 

2(m <1 + m,, + m c ) 
3 

=> (m a + mt, + m r ) > 


AB + AC + CB 
2 

(a + b + c) 

> y-- 

3(a + b + c) 



-í m a + m b + m r > m a + m b + m c > 


Vậy ta có: a + b + c > m a + m b + nic > 


3(a + b + c) 


193 




Bài 16 Cho bốn điếm A. B, c, D thoa màn điều kiện AB // CD, AD // 
BC. Gọi p, Q lần lượt là trung điêm cua DC và BC. Gọi E, F lần 
lượt là giao điếm cua BD với AP, AQ. 

Gọi M là trung tuyến cua AB 

a) Chứng minh c, F, M thăng hàng 

b) Chứng minh DE = EF = FB 


Hướng dẫn giải 

a) A AOD = A COB 


=> OA = oc và OD = OB 
Vậy F là trọng tâm cúa A ABC 
=> c, F, M thăng háng. 

b) BF = ‘ị BO = ị BD 
3 3 



Chứng minh tương tự DE = 


BD 


Từ đó suy ra DE = EF = FB (= ^ BD) 


§5. TÍNH CHẤT TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC 


A. Kiến thức cơ bản cần nhớ 

1. Định lý 1: (định lý thuận) 

Điếm năm trên tia phàn giác của một góc thì cách đếu hai cạnh 

GT • M nằm trên tia phân giác 
của góc Oxy 

■ MA 1 Ox, MB 1 Oy_ 

KL MA = MB 

2. Định lý 2: (định lý đáo) 

Điếm nằm bên trong một góc và cách đều hai cạnh của góc thì 
nằm trên tia phân giắc của góc đó. 



194 



GT ị • M nằm trong góc Oxy 

• MA 1 Ox, MB _L Oy 

• MA - MB _ 

KL I M nằm trên tia phân giác cùa 

I góc xOy 

Nhận xét: Tập hợp các điẽm năm bên trong một góc và cách đều 
hai cạnh cua góc là tia phản giác cùa góc đó. 

B. Các bài toán 

Bài 16 Cho tam giác cân ABC (AB = AC) các đường cao BH và CK cắt 
nhau tại I. Chứng minh AI là phân giác của góc BAC. 

Giải 

Ta có: Ci = B! (1) (cùng phụ A) 

Suy ra c 2 = í?2 
Do đó A IBC cân tại I 
nên IB = IC (2) 

Từ (1) và (2) ta có 

A IHC = A IKB (cạnh huyền, góc nhọn) 

Nên IH = IK 

Vậy AI là phân giác cùa góc BAC. 

Bài 17 Chứng minh rằng: trong một tam giác 

góc ngoài và một góc trong không kề với chúng gặp nhau tại 
một điêm. 

Giải 

Gọi K là giao điếm hai đường phân 
giác góc ngoài tại B và C. Từ K hạ KD 
1 BC, KE 1 AB, KF 1 AC. Theo tính 
chất về đường phân giác ta có: 

KD = KE và KD = KF 
Suy ra KE = KF. Điều này chứng tỏ K 





195 




nằm trên phân giác của góc BAC. Vậy hai phân giác ngoài tại 
đinh B và c và phân giác trong tại đinh A cua tam giác ABC 
cắt nhau tại một điểm. 

c. Luyện tập 

Bài 17 Cho góc vuông xOy và tam giác vuông cân ABC có A = 90 n , B 
thuộc Ox, c thuộc Oy, A và o thuộc hai nứa măt phăng đối nhau 
bờ BC. Chứng minh rằng OA 1*. tia phân giác cua góc xOy. 

Hướng dẫn giải 



Bài 18 Cho A ABC vuông tại A. Dựng ở nửa mặt phăng bờ BC, không 
chứa A tam giác vuông cân CDB tại D. Chứng minh AD là 
phân giác của góc BAC. ( 

Hướng dẫn giải 

Vẽ DP //AB, DQ 1 AC Q 

Suy ra DP = DQ => đpcm 

A B p 

§6. TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC 



A. Kiến thức cơ bản cần nhớ 


1. Đường phân giác của tam giác: 



Trong tam giác ABC tia phân giác 
của góc A cắt cạnh BC tại điểm M. 
• Đoạn thẳng AM được gọi là 
đường phân giác của tarr. giác 
ABC. 


196 



• Đường thầng AM cũng gọi là đường phân giác của tam giác 

ABC. 

• Mỗi tam giác có ba đường phân giác. 

Tính chất: A 

Trong một tam giác cân, đường / \ 

phản giác xuất phát từ đinh đồng / \ 

thời là đường trung tuyên ứng với r 

cạnh đáy. / \ 

2. Tính chất ba đường phân giác cùa tam giác - + -- + - 


Định lý: Ba đường phân giác của một tam giác cùng đi qua một 
điếm. Điếm này cách đều ba cạnh của tam giác đó. 


A 



B. Các bài toán 


GT 

• A ABC. 


• Hai phân giác BE, EF cắt 


nhau tại I 

KL 

• AI là tia phân giác của góc 


A 


. IH = IK = IL 


Bài 18 Tam giác ABC có trung tuyến AM đồng thời là phân giác. 
Chứng minh răng tam giác đó là tam giác vuông cân. 


Giải 

Kéo dài AM môt đoan MD = AM 


A AMB và A DMC có: 

AM = DM (cách vẽ) 

ÁMB = DMC (đối đỉnh) 

MB = MC (gt) 

Nên \ AMB = A DMC (c.g.c) 
Suy ra A, = D; AB = CD 
Ta có Ai = A 2 (gt), Ax = D 
=> Aỉ = D. Do đó 
A ACD cân suy ra AC = CD 
Từ (1) và (2) suy ra AB = AC 
Vậy A ABC là tam giác cân. 



197 



Bài 19 Hai đường phân giác cua góc B và góc c trong tam giác ABC 

___ ^ 

cắt nhau ở I. Chứng minh rằng: BIC = 90 + — 


Giải 


I là giao điểm của hai phân 
=> phân giác góc A là AI. 
Ta có: A + B + c = 180° 


Ả B 
2 + 2 
B c 
2 + 2 



Trong tam giác BIC có: 

BĨC = 180° - ị! + Ij 


giác của B và c 



180° - (90° - 4 ) = 90° + 4 

2 2 

Vậy BIC = 90° +4 


Bài 20 Cho tam giác ABC, hai đường phân giác trong của hai góc B 
và c cắt nhau ở điếm I và hai đường phân giác ngoài của hai 
góc ấy cắt nhau ở điếm D. Chứng minh rằng ba điểm A, I, D 
thăng hàng. 


Giải 

Hai phân giác trong của hai góc B 
và c cắt nhau tại I nên phải thuộc 
phân giác góc A. 

Từ D hạ DH, DK, DJ vuông góc 
lần lượt với AB, BC, AC 
Ta có: DH = DK (do D thuộc phân 
giác ngoài của góc B). 

Tương tự: DK = DJ 
=i> DH = DJ 

Điều này chứng tó D thuộc phân 
giác góc A hay D thuộc AD. 

Vậy A, I, D thẳng hàng. 



198 



ĩài 21 Cho tam giác ABC. Gọi I là giao điếm của hai tia phân giác 
hai góc A và B. Qua I vẽ đường thắng song song với BC, cắt 
AB tại M, cắt AC tại N. Chứng minh rằng: 

MN = BM + CN • 


Giải 


Ba phán giác cúa tam giác cùng 
đi qua một điếm nên CI là tia 
phân giác cua góc c. 

Vẽ MN // BC nên c, = Ti (hai 
góc so le trong) 
mà C) = c> nên c 2 = Ỉ2 


A 



Do đó A NIC cân và NC = IN (1) 
Tương tự ta có: MB = MI (2) 

Từ (1) và (2) ta có: 

MI + IN = BM + CN 
Hay MN = BM + CN 


Luyện tập 

Sài 19 Cho tam giác ABC, biết A : B : c = 3 : 4 : 5. Gọi I là giao 
điếm cùa ba đường phân giác của tam giác. Tính các góc AIB, 
BIC, CIA. 

Hướng dẫn giải 

ẤĨB = 127°30’ 

BĨC = 112°30’ 

' CĨÀ = 120° 

Sài 20 Cho tam giác ABC. Các tia phân giác của các góc B và C cắt 
nhau tại o. Vẽ OH 1 BC (H e BC). Tia AO cất BC tại M. 
Chứng minh rằng BOM = COH. 


Hướng dẫn giải 




\ HOC có COH = 90° - ^ 

2 

=> BÔM = CÕH 

Bài 21 Cho hai đường thảng xx’ và yy’ cắt nhau tại o. Trên Ox, Ox’ 
lần lượt lấy các điếm A, C; trên Oy, Oy’ lấy lần lượt các điếm 
B, D sao cho OA = OB, oc = OD. Gọi M, N lần lượt là trung 
điếm của AB, CD 
Chứng minh M, o, N thắng hàng. 

Hướng dẫn giải 
Với A OAB, OM vừa là trung tuyến vừa 1 

ẤOM = ị ẤOB (1) 

2 

Tương tự: 

với A ODC, có CÔN = ị ẽdb (2) 

2 

mà ẤÕB = CÕÒ (3) 

Từ (1), (2) và (3) suy ra ẤÕM = ỐÕN 
=> MOC + CÔN = 180° o đpcm 
Bài 22 Cho tam giác ABC có A = 120°. Các phân giác AD và CE gặp 
nhau tại O. Đường thăng chứa tia phân giác ngoài tại đinh B 
cứa tam giác ABC cắt đường thẳng AC tại F. Chứng minh: 

a) BO 1 BF 

b) BDF = ẤDF 

c) Ba điểm D, E, F thẳng hàng 

Hướng dẫn giải 



à phân giác góc AOB nên: 
A M B 



200 



a) BO 1 BF (Hai tia phân giác của góc kề bù). 

b) BAF = FÂỳ = 60 u 

\ ABD có hai tia phân giác ngoài tại đinh A và B gập nhau tại 
F, 6U> ra DF là tia phân giác cua góc ADB. 

Vậy BDF = ẤDF. 

c) A ACD có phân giác cùa góc c và phân giác ngoài tại đinh A gặp 
nhau tại E, suy ra DE là tia phân giác góc ngoài tại đinh D. 

DE và DF đều là tia phân giác của góc ADB nên ba điếm D, E, 
F thắng hàng. 

Bài 23 Ba đường phân giác trong của ba góc A, B, c cua tam giác ABC 
gập nhau ớ điếm I. Chứng minh răng_tam giác ABC là tam 
giác đều khi và chỉ khi AIB = BIC = CIA = 120°. 

Chứng minh rằng A = B = c = 60° 

Hướng dẫn giải 

Thuận. Giá sử A ABC đều, rồi chứng minh: 

ẤĨB = BĨC = CĨẦ = 120° 

Đáo. Giá sứ ta có AIB = BIC = CIA = 120° 

Chứng minh A = B = ữ = 60° 

Bài 24 Qua giao điếm I của các phân giác trong dựng từ B và c cùa 
tam giác ABC, người ta kè đường thăng song song với BC. 
Đường thẳng này cắt AB và BC theo thứ tự tại M và N. 

a) Chứng minh răng MN = BM + NC 

b) Kết quá ớ câu a sẽ thay đối như thế nào nếu qua giao điểm J của 
hai phân giác ngoài của góc B và c kẻ đường song song với BC. 


Hướng dẫn giải 


A 

a) Ta suy ra AI là phân giác cúa góc A A. 

Từ MN // BC => B 2 = I, 

/W 

mà Bi = B '2 => Bi = 1 1 

/ \ \ 

=> A BMI cân 


^ MB = MI 

(1) 7 \ 

Tương tự A CNI cân 


=> NC = NI 

(2) B c 


Từ (1) và (2) đpcm. 
b) Bạn đọc tự làm. 


201 



§7. TÍNH CHẤT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC 
CỦA MỘT ĐOẠN THANG 



A. Kiến thức cơ bản cần nhớ 

1. Định lý về tính châ’t của các điếm thuộc đường trung trực 

• Định li 1: (Thuận) 

Diêm năm trén đường trung trực cua một đoạn thăng thì cách đều 
hai mút cua doạn thắng đó. 

• Định lý 2: (đao) 

Điém cách đều hai mút cùa 
một đoạn thẳng thì nằm 
trên đường trung trực của 
đoạn thăng đó. 

Nhận xét : tập hợp các điếm cách đều hai mút của một đoạn thăng 
là đường trung trực của đoạn thẳng đó. 

2. Ưng dụng: 

Vẽ đường trung trực của đoạn thăng MN băng thước và cempa như 
sau: 

- Lấy M làm tâm vẽ cung tròn bán kính lớn 
hơn — MN. Lấy MN làm tâm vẽ cung tròn 

có cùng bán kính đó. Hai cùng tròn này có” 
hai diêm chung là p, Q Q\j 

- Dùng thước vẽ đường thắng PQ. Đó là đường trung trlỊc^của đoạn 
thăng MN. 



B. Các bài toán 

Bài 22 Cho tam giác ABC. Hãy tìm một điểm cách đều hai cạnh AB, 
AC và cách đều hai đính A, B. 

Giải 

Mọi điểm trên đường phân giác của góc A 
thì cách đều hai cạnh AB, AC. 

Mọi diêm trên đường trung trực cua AB thì ' g 
cách đều hai điểm A, B. 



202 



Vậy diêm M cần tìm là giao điếm cua 
đường phân giác và đường trung trực nói 
trẽn. 

Bài 23 Cho đoạn thắng AB thuộc 
nứa mật phắng bờ d. Xác 
định diêm M thuộc d sao 
cho diêm M cách đều hai 
diêm A. B. 

Giải 

Vè trung trực xy của đoạn thẳng AB 
Giả sử xy cắt d tại điếm M, ta có: 

MA = MB 

+ Nêu AB 1 d thì xy // d ta không xác định được M. 

+ Ngoài trường hợp AB 1 d luôn luôn xác định được điểm M, và 
M là diêm duy nhất. 

Bài 24 Cho tam giác ABC có A > 90 u . các đường trung trực của AB và 
của AC cắt nhau ớ o và cắt BC theo thứ tự ở M và N. Chứng 
minh rằng: 

a) OB = oc 

b) AO là tia phân giác của MAN. 

' Giải * 

A 

a) Ta có: 

o năm trên đường trung trực 
cua AB nên: 

OA = AB (1) 

o nằm trên trung trực cúa AC 
nên: 0 

OA = oc (2) 

Từ (1) và (2) ta suy ra: OB = oc 

b) Ta có M nằm trên đường trung trực của AB nên MA = MB. 
Xét A OAM và A OBM có: 





MA = MB (cmti 

OA = OB (crati 

OM cạnh chung. 

nên A OAM = \ OEM (c.c.e) 

Suy ra Âi = B, 

Tương tự A OAN = \ OCN (c.c.c) 

Suy ra X 2 = Ữ 1 

Ta lại có OB = oc (theo chứng minh trên) 

Nèn A OBC càn tại o. 
suy ra Bi = Ci 

Vậy Kì = K 2 hay AO là tia phân giác của góc MAN. 

c. Luyện tập 

Bài 25 Cho tam giác ABC có AB = AC. Trên cạnh BC lấy hai điểm D 
và E sao cho BD = CE. Chứng minh rằng đường trung trực 
của BC cũng là đường trung trực cùa DE. 

Hướng dẫn giải A 

Dựng phân giác Al cúa A ABC. y' / i \ 'v 

Chứng minh AI là đường trung / \ \ 

trưc ciia BC và DE r,/ , / ỉ \ , \ n 

i E^ c 

Bài 26 Cho tam giác ABC có AB > AC, đường phân giác AD. Trên AB 
lấy một điểm M sao cho AM = AC. Chứng minh AD là đường 
trung trực cua MC. 

Hdiỉng (iẫiì giải 
Chứng minh A AMD = A ACD 
=> DM = DC và AM = AC (gt) 

=> AD là đường trung trực của MC. D 

Bài 27 Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường trung trực cùa AB và 
AC cắt nhau tại D. Chứng minh B, c, D thẳng hàng. 

Hướng dẫn giải 

A BED = A AED (c.g.c) 





=* A - = ^ A 

r l'ương tự A -2 = c /Í^N. p 

ẤDB = 180° - <Ầ, + B) ỷ/ \ 

= 180" - 2 Ai _/ \A/ \ 

--^4--^C 

ÁDC = 180" - <A a +C) X D 

= 180° - 2 A 2 

=> ADB và ADC = 180° hay B, D, c thắng hàng 
Bài 28 Cho tam giác ABC cân tại A. vẽ trung trực cùa AB cắt AB tại 
H và cắt BC tại N. Vẽ trung trực cùa AC cắt AC tại K và cắt 
BC tại M, gọi I là giao điểm của NH và MK. Chứng minh 
rằng: 

a) MA = NA 

b) AI là trung trực cùa BC. 


Hướng dẫn giải 

a) \ NAB cân suy ra HAN = HBC 
\ MAC cân. 

suy ra KÃM = KCM = HBC 
\ AMK = A ANH 
vì KÃM = HÃN; 

AK = AH; 



AKM = AHN 


=> AM = AN (chứng minh trên) (1) 
A IMN cân tại I 
=> IM = IN (2) 

Từ (1) và (2) => đpcm. 


205 



§8. TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRựC 
CỦA TAM GIÁC 

A. Kiên thức cơ bản cần nhớ 

1. Đường trung trực cua tam giác: 

Trong một tam giác, đường trung trực cùa 
mỏi cạnh gọi là đường trung trực cua tam 
giác đó. 

a la đường trung trực ứng với cạnh BC 
cua A ABC. 

Nhận xét: Trong một tam giác cân, đường trung trực cùa cạnh đáy 
đồng thời là đường trung tuyến ứng với cạnh này. 

2. Tính chất ba đường trung trực cua tam giác. 

Định lý: Ba đường trung trực của một tam giác cùng đi qua một 
diêm.. Điếm này cách đều ba đỉnh của tam giác đó. 

\ ABC 

b là đường trung trực của AC 
c là đường trung trực của AB 
b và c cắt nhau tại o 
=> o năm trên đường trung trực của BC 
OA = OB = oc 

Chú ỷ: Vì giao điểm o của đường trung 
trực cua tam giác ABC cách đều ba đính 
cua tam giác đó nên có một đường tròn 
tâm o đi qua ba đỉnh A,B,C. Ta gọi đường 
tròn đó là đường tròn ngoại tiếp tam giác 
ABC. 

B. Các bài toán 

Bài 25 Xác định dạng cua tam giác có giao điểm các phân giác trùng 
vói giao điếm các đường trung trực. 

Giải 

Gọi o là giao diêm các phân giác của A ABC thì ta có: 

ÕÃB = ÕÃC; ỐBÃ = ÕBC; ÕCÃ = ỐCB. Nhưng o cũng là giao 
điếm cùa các đường trung trực nên OA = OB = oc. 




206 



no đó OAB = OBA; OAC = OCA. 

Từ đó suy ra A = B = c. Nên \ ABC đều 
Bài 26 Cho tam giác ABC. Tìm một điêm o cách đều ha dinh A. B, c. 
Giải 

Điếm o cách đều hai điếm A,B nèn suy 
ra (liêm o nằm trên đường trung trực 
cua đoạn thằng AB. 

Điêm o cách đều hai điếm B,c nên o 
•nam trên đường trung trực của đoạn 
thăng AB. 

Điếm o cách đều ba điếm A, B, c nên suy ra o là giao điêm cua 
các đường trung trực cua tam giác ABC. 

Bài 27 Cho tam giác ABC và đường phân giác AK của góc A. Biết 
rằng giao điếm của ba đường phân giác của tam giác ABK 
trùng với giao điếm ba đường trung trực của tam giác ABC. 
Tìm số đo các góc của tam giác ABC. 

Giải 



Gọi o là giao điếm cua ba dường phân giác của A ABK. Theo đề 
bài, o là giao diêm cua ba đường trung trực của tam giác ABC. 
Vậy OA = OB = OC và các tam giác AOB, 

BOC, COA đều là tam giác cân đinh o. 

Gọi ỐÃB = a thì ẤBC = 2a và KAB = 2a. Vì 
AK là đường phângiác của góc BAC nên 
nêu KAB = 2a thì BAC = 4a 
Ta có: 

\ AOB = A COB nên suy ra AB = CB. 

Vậy \ ABC là tam giác cân ớ đinh B. 



Suy ra: BAC = BCA. 

Ta đà biết tống ba góc cùa một tam giác bằng 180°. 
Từ đó: 2a + 4a + 4a = 180° => lOa = 180° 

Vậy số đo các góc của A ABC là: 

Â = 72", B = 36'Cơ= 72° 


c. Luyện tập 

Bài 29 Cho tam giác đều ABC. Trên các cạnh BC, CA, AB lần lượt lấy 
các điếm D, E, F sao cho BD = CE = AF. Chứng minh răng: 


207 



a) \ AEF dều. 

bt Các đường trung trực cúa AABC và \DEF cùng đi qua một điếm. 

Hướng dẫn giải 

a) A AEF = A BFD = A CDE 

b) Gọi o là giao điếm ba đường trung trực 
cua \ ABC. 

\ AOF = A BOD = aCOE 
(dpcm) 

Bài 30 Trên ba cạnh AB, BC < CA của tam giác đều ABC lấy các 
diêm M, N, p sao cho AM = BN F CP. Gọi o là giao điếm ba 
đường trung trực của tam giác MNP. 

Chứng minh o cũng là giao điếm cùa ba đường trung trực của 
tam giác MNP. 

Hướng dẫn giải 

Vì o là giao điếm của ba đường trung 
trực của A ABC nên: 

OA = OB = oc_ 

MAO = NBO = PCO = 30° 

Từ đó A MAO = A NBO = A PCO 
=> OM = ON = OP 

Vậy o là giao điểm các đường trung trực của A MNP. 

Bài 31 Trên ba cạnh AB, BC và CA của tam giác đều ABC. Lấy các 
diêm theo thứ tự M, N, p sao cho AM = BN = CP. Gọi 0 là 
giao điếm ba đường trung trực cùa tam giác ABC. Chứng minh 
0 cũng là giao điếm ba đường trung trực của tam giác MNP. 

Hướng dẫn giải 

OA = OB = OC (gt) 

=> Các tam giác AOM, BON và COP 
có: AM = BN = CP (gt) 

Ấi = B, = Ci = 30° (vì ABC là tam giác 
đều nên đường trung trực cùng là 
đường phân giác). 

Và OA = OB = OC 
=5« A AOM = ủ BON = A COP (c.g.c) 

=> OM = ON = OP => đpcm. 





208 



§9. TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG CAO CỦA TAM GIÁC 


A. Kiến thức cơ bản cần nhớ 

1. Bướng cao cua tam giác: 

Trong một tam giác, đoạn vuông góc ke từ 
mọt dinh dén đường thăng chứa cạnh đối 
diện gọi lá dường cao cua tam giác đó: B 

2. Tính chất ba đường cao của tam giác 

Định ly: Ba đường cao cúa một tam giác cùng đi qua một điếm, gọi 
la irực tâm cùa tam giác. 





3. Tính chất về các đường trong tam giác cán: 

Trong một tam giác cân, đường trung trực ứng 
với cạnh đáy, đồng thời là đường phân giác, 
dường trung tuyến và đường cao cùng xuất phát 
từ dinh đối diện với cạnh đó. 

Đặc biệt trong tam giác đều, trọng tâm, trực 
tâm, diêm cách đều ba đinh, điếm nãm 
trong tam giác và cách đều ba cạnh là bốn điếm trùng nhau, 
c. Các bài toán 

Bài 28 Cho tam giác ABC cân (AB = AC). Vẽ hai đường cao 1 
CE gập nhau tại 0. Chứng minh: 

a) BD = CE; b) AO 1 RC 

Giải 

a) \ ABD và A ACE vuông có AB = AC (gt) 

A chung; D = E = 90° 

Vậy \ ABD = A ACE (cạnh huyền, góc nhọn) 

Suy ra Bĩ) = CE 

b) \ ÀOE và A AOD vuông có OA chung; 

AE : 

giác bằng nhau ứ '••au ri) 


V ABD = A ACE (cạnh nuyền, góc nhọn) Ị 
a Bĩ) = CE 

lE và A AOD vuông có OA chung; / 

: AD (cặp cạnh tương ứng cua hai Ịy'' 

Áng nhau ư '••au ri) R 



209 





E = D = 90° 

Vậv A AOE = \ AOD (cạnh huyền, cạnh góc vuông) 

Suy ra ÉÃÕ = DÃO 

Tia AO là tia phân giác cua góc ơ đinh cua tam giác cân nên nó 
phai vuòng với góc đáy BC Vậy AO BC. 

Bài 29 Cho góc xÃỹ = 60°, phản góc Az. Từ điếm B trên AX, vè đường 
tháng song song với Ay cắt Az tại c. Vẽ BH 1 Ay. 

CM Ay và BK 1 AC. Chứng minh rằng: 

a) K ìà trung điếm của AC 

b) BH = -- AC 

2 

c) Tam giác KCM là tam giác đều. 

Giải 

r. > Ta có Ci = A> (góc so le trong) 
mà = %, (gt) => 'Ẩi = ữ, 

Do đó tam giác ABC cân tại B mà BK là đường cao nên cùng 
là đường trung tuvên hay KA = KC. 

b) Ta có: BH 1 Ay và CM 1 Ay (theo giả 
thiết) => BH // CM 
mặt khác BC // Ay nên ta có: 

BH = CM (đoạn thẳng song song) 

Trong tam vuông AMC có A> = 30° 

(Vì Az là phân giác của xAy) nên là nửa tam giác đều hay 
CA nTI CA 
2 2 

c) Vì K là trung điếm cùa AC (Chứng minh trên) 

CA 

Do đó. KC = CM (=— ) (1) 

2 

Mạt khác, trong tam giác vuông AMC có A-2 = 30° 

^ ẨCM = 60° (2) 

Từ (1) và (2) Suy ra A KCM đều. 

Bài 30 Cho dường thảng x’x và một điếm o nằm trên đương-thẳng ấy. 
Dựng-tia Oy vuông góc với x’x. Trên tia Oy lấy hai diêm A và B 
nào áo sao cho A nằm giũa o và B, trên tia Ox lấy một điếm c 
nào dó. Gọi D là hĩnh chiếu cùa Atrèn đường thẳng BC 



210 



ai Chưng to rang hai đường tháng XX vã AD cắt nhau tại diêm E. 

||> ('hứng minh. AC i BE 

C' Chứng minh rÀng hai góc BAE và BCE băng nhau (tống số đo 
hang 180°). 

Giải 

ai Hai đương thăng AD và XX phân biệt. Gia sứ AD /7 x’x. Vì 
AD . BC nên x’x _L BC. Như vậy qua điếm B có hai đường 
thăng BO va BC cùng vuông góc với x’x, vô lý. 

Tư (ló, AD không song song với x’x nèn AD cắt x’x tại diém E. 

h) Xét A BCE. hai đường cao BO 
và ED cắt nhau tại điếm A nên 
A là trực tâm cua A BCE. 

Hường cao xuất phát từ đinh c 
(li qua A hay AC -L BE. 

c) Xét tam giác vuông AOC, ta có: 

ỐÃỒ + ÕCÃ = 90° (1) 

Xét tam giác ADC, ta có: 

CÃD + Ấcb = 90° (2) 

Cộng (1) và (2) vế với vê ta được: 

ỐÃC + ÃCD + ỐCÃ = ẤCD = 180° 

> ÕÃD + ốcb = 180 ° 

Vì OAD^ = BAE còn góc OCD chính là góc BCE nên ta suy ra: 

BAE + BCE = 180°. 

c. Luyện tâp 

Bài 32 Cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Hai đường cao BH và CK cắt 
nhau ớ G. Tìm trên hình vè có bao nhiêu tam giác. Hãy chỉ rõ 
các tam giác trong số các tam giác đó có bao nhiêu tam giác 
vuông? 

Hướng dẫn giải 

Ta thấy có 8 tam giác tạo thành. Đó là: 

- A ABC, A ABH, A BHC, A BKG 

- A CGH. A CKB, A CKA, A BGC 
trong 8 tam giác trên, có 6 tam giác vuông. 




211 



Bài 33 Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên cạnh AB lấy một diêm I 
va trên cạnh BC láy một điếm H sao cho: 

AIH + ACH = 180 u . Đường tháng IH cắt đường thăng AC tại 
D. Chứng minh răng hai đường thăng BD và CI vuông góc với 
nhau. 

Hướng dẫn giải 


Hày chứng minh BIH = ACH 
từ đó ta suy ra A HBI vuông tại H. 
Như vậy I là trực tâm của tam giác 
DBC, do đó CI 1 BD. 



Bài 34 Cho tam giác ABC, hai đường cao AD, BE gặp nhau tại H. Vè 
điểm M sao cho AC là đường trung trực cua HM. Chứng minh 
rằng HẼẰ = ẤCM 


Hướng dẫn giải 

A CHM cân nên Ci = c 2 
H là trực tâm của A ABC nên CH 1 
AB, do đó Bi = c 2 (cùng phụ với góc A). 
B! = Ci (Vì cùng bằng với c 2 ). 


Bài 35 Cho tam giác ABC vuông góc ớ c và đường cao CD vẽ từ đinh 
góc vuông đến cạnh huyền AB. Các tia phân giác của các góc 
ACD và BCD cắt cạnh huyền theo thứ tự ở E và F. Gọi I là 
diêm cách đều ba cạnh của tam giác ABC. Chứng minh răng I 
cách đều ba đỉnh của tam giác ECF. 

Hướng dẫn giải 

I là giao điểm ba đường phân giác của tạm giác ABC. AI và BI 
là các đường trung trực của các cạnh CF và CE. 



212 



MỤC LỤC 

1M1 v\ HẠI SỐ 

Chương I 

SÔ HỮU TỈ - SỐ THựC 

§1. Tập hợp Q các số hừu ti.5 

§2. Cộng, trừ số hữu tí.9 

§3. Nhân, chia số hừu ti.13 

§4. Giá trị tuyệt đối cùa một sỏ hừu ti.16 

Cộng, trừ, nhàn, chia sô thập phàn.16 

§5. Lũy thừa cùa một sô hữu ti.20 

§6. Lũy thừa cùa một số hữu ti (tiếp).22 

§7. Ti lệ thức.26 

$8. Tính chất cùa dãy ti sô bằng nhau.30 

§9. Sô thập phân hữu hạn.33 

Sô thập phân vô hạn tuần hoàn.33 

§10. Làm tròn số.36 

§11. Sô” vô ti - Khái niệm về căn bậc hai.38 

§12. Số thực.42 

Chương II 

HÀM SÔ VÀ ĐỔ THỊ 

§1. Đại lượng ti lệ thuận.45 

§2. Một sò bài toán về đại lượng ti lệ thuận.48 

§3. Đại lượng ti lệ nghịch.52 

§4. Một số bài toán về dại lượng tỉ lệ nghịch.56 

§5. Hàm số.59 

§6. Mặt phắng tọa độ.63 

§7. Đồ thị của hàm số y = ax (a * 0).67 

Chương III 

THỐNG KÊ 

§1. Thu thập số liệu thống kê - Tần số.73 

§2. Báng “tần số” các giá trị của dấu hiệu.76 

§3. Biêu đồ. 79 

§4! Sô trung bình cộng.84 


213 





























Chương IV 

BIẾU THÚC ĐẠI SÔ 

§1. Khái niệm vê biêu thưc đại sò..88 

52. (iiá tri cua một biêu thức dại số.90 

§8. Dơr thức.93 

§4. Đơn thưc đỏng dạng.Ị 7 

§5. Đa thức.100 

§6. Cộng, trừ đa thức.104 

§7. Đa thức một biến.107 

$8. Cộng, trừ đa thức một biến.111 

59. Nghiệm cùa đa thức một biến.116 

PHẦ> IIì>11 HỌC 

Chương I 

ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC ĐƯỜNG THANG SONG SONG 

51. Hai góc đối đinh.120 

52. Hai đường thăng vuông góc.124 

53. Các góc tạo bởi một đường thắng cắt hai đường thẳng.127 

54. Hai đường thảng song song.130 

55. Tiên đệ Ơ-Clit về đường thẳng song song.134 

56. Từ vuông góc đến song song.137 

57. Định lý.141 

Chương II 

TAM GIÁC 

51. Tống ba góc của một tam giác.145 

52. Hai tam giác bằng nhau.150 

53. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh-cạnh-cạnh 

(c.c.c). 153 

54. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh-góc-cạnh 

(c.g.c). 156 

55. Trường hợp bằng nhau thứ ba cùa tam giác:.160 

Góc - cạnh - góc (g.c.g).160 

56. Tam giác cân.165 

57. Định lí Py-Ta-Go.169 

58. Các trường hợp bằng nhau cùa tam giác vuông.173 


214 































Chương III 

QUAN HỆ GIỮA CÁC YÊU Tố TRONG TAM GIÁC - CÁC 
ĐƯỜNG ĐỒNG QUY TRONG TAM GIÁC 

§1. Quan hộ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác.178 

52. Quan hộ giữa đường vuông góc vàđường xiên, đường xiên và hình 

ch ló II.......181 

52 Quan họ giữa ba cạnh cua một tam giác - Bât đãng thức tam giác 
. .........186 

54. Tinh chất ba đường trung tuyên cua tam giác.190 

55. Tinh chất tia phân giác cùa một góc.194 

56. Tính chất ba đường phản giác cùa tam giác.196 

57. Tính chất dường trung trực cua một đoạn thang.202 

58. Tính chất ba đường trung trực cùa tam giác.206 

59. Tính chất ba đường cao cùa tam giác.209 


21 ? 













NHÀ XUÃT BÁN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

16 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội 
Điện thoại: (04) 9724852; (04) 9724770; Fax: (04) 9714899 


Chịu trách nhiệm xuất bản : 

Giám đốc : PHỪNG Qưốc BẢO 
Tổng biên tập : NGUYỄN BÁ THÀNH 


Biên tập 
Sửa bài 
Chế bản 
Trình bày bìa 


NGUYỄN THÚY 
TRẦN VĂN THẮNG 
TRẦN VẢN THẮNG 
QUỐC VIỆT 


Đối tác liến kết xuất bản: 


NHÀ SÁCH ĐỮC TRÍ 


__ SÁCH LẺ!* KẾT 

KIẾN THỨC Cơ BẢN TOÁN 7 _ 

Mã số: 1L-166ĐH2008 

In 5.000 cuốn, khổ 16x24 cm tại Xí nghiệp In Tân Bình. 

Số xuất bản: 394-2008/CXB/12-71/ĐHQGHN, ngày 07/05/2X8 
Quyết định xuâ't bản số 166 LK/XB 
In xong và nộp lưu chiểu quý II năm 2008. 



